K 
= 
=2 
N, 
=5 
m= 
=5 
= 


nề 


` 





"lên lufe 
“Itểu %1 w „ƒ 


Copyrighi © 2006 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


cot Sâu S#ck 


Kim thưa quý vị, 

Gần hai mươi sáu thế kỷ về trước, trong lúc chúng sanh đang 
lăn trôi trong biển đời sanh tử thì một ánh sáng kỳ diệu lóe lên 
nơi miền Bắc Ấn báo hiệu cho sự thị hiện kỳ diệu của một đấng 
Giác Ngộ. Đức Phật đã thị hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất 
là “khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập tri kiến Phật.” Sau 
những năm tháng tu hành tầm cầu chơn lý, Đức Phật đã giác ngộ 
và giải thoát. Ngài đã mang hết những gì mình liễu ngộ ra mà 
trao truyền lại cho chúng ta, chỉ với một mục đích là những mong 
cho chúng sanh mọi loài đều có được cuộc sống an lạc và tự tại. 
Vì lòng bi mẫn tới muôn loài mà dấu chân của Ngài đã giẫãm lên 
toàn khắp cả một vùng rộng lớn giữa Népal và Bắc Ấn. Với 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật cân đại thì việc giao thông qua 
lại giữa các vùng đất ấy cũng không lấy gì làm khó khăn cho 
lắm, nhưng với phương tiện của gần 26 thế kỷ về trước, thì quả 
là những bước chân Phật đã giẫm đạp lên không biết bao nhiêu 
chông gai của cả vùng núi đổi Hy Mã. Ngoài những khó khăn 
vật chất này, Đức Phật thời đó còn phải giẫm đạp lên không biết 
bao nhiêu là khó khăn khác về mặt xã hội nhân sinh. Riêng đối 
với người Phật tử Việt Nam, đã từng được nuôi lớn bằng bầu sữa 
tinh thần Phật pháp, đã tự chọn cho tinh thần mình một hướng đi 
hướng thượng theo con đường mà năm xưa Đức Từ Phụ đã đi và 
đã đến, dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng luôn ao ước là một ngày 
nào đó chúng ta được đặt chân lên những vùng đất có liên hệ 
hay những vùng đất đã một thời là trụ xứ của Đấng Cha Lành 
mà chúng ta thường thân thương gọi là Đấng Từ Phụ. Những 
vùng đất ấy chẳng những thiêng liêng đối với chúng ta, mà còn 
là những chứng tích thực của cái nôi văn hóa Phật giáo mà bao 
nhiêu thế hệ cha anh chúng ta đã từng ôm ấp. 


Phật tử chúng ta, bất kỳ là từ vùng đất nào của địa cầu này, 
có lẽ đều hướng mắt nhìn về khung trời Hy Mã tuyết trắng, vì 
ngay dưới chân rặng núi ấy, những dấu tích của một thời hoàng 
kim, dưới chân rặng núi ấy là quê hương của Đấng Cha Lành, 
mà giáo pháp của Ngài đã từ gần 26 thế kỷ nay đã đìu dắt chúng 
ta cùng nhau hướng thượng. Chắc ai trong chúng ta cũng đều ao 
ước, sẽ có một ngày chúng ta về lại quê cha, dò dẫm lại từng 
bước chân xưa của Ngài. Về lại Vườn Lâm Tỳ Ni để nghe lòng 
mình lâng lâng niềm xúc cảm về luật vô thường mà chính cha 
mình đã dạy năm xưa. Về đó để thấy cảnh hoang tàn đổ nát của 
một Ca Tỳ La Vệ trù phú phồn thịnh năm xưa. Về để thấy một 
Bồ Đề Đạo Tràng với tấp nập người đến kẻ đi chỉ với một mục 
đích duy nhất là thấy lại nơi Đức Thế Tôn đã thành đạo năm 
xưa. Về để nghe lại tiếng Pháp Âm vẫn còn vang vọng đâu đó 
bên trong khu Vườn Nai, và để thấy hình như năm anh em ông A 
Nhã Kiểu Trân Như vẫn còn lảng vắng đâu đây. Về Thánh địa 
để thấy sông Hằng vẫn còn sức quyến rũ như ngày nào. Ngày 
ngày, trước khi bình minh ló dạng là từng đoàn, từng đoàn người 
lũ lượt kéo nhau về bờ Tây sông Hằng, con số lên đến hằng trăm 
ngàn hay hàng triệu người. Chủ đích của họ thật đơn giản mà 
thật thiêng liêng: một lần được tới tắm giặt trên sông Hằng là đủ 
mãn nguyện cho cả một đời người. Và về để nghe nơi chính lòng 
mình nỗi niềm đau xót tràn dâng khi đặt chân tới thành Câu Thi 
Na. Đến đó để thấy dù đến phút sắp nhập diệt, Đấng Cha Lành 
vẫn an nhiên nằm đó với nụ cười bi mẫn vượt không gian và thời 
gian. 

Vào thế kỷ thứ 5 và thứ 7, hai ngài Pháp Hiển và Huyền 
Trang đã bất kể an nguy, phải vượt qua vạn dặm, trải qua bao 
núi rừng, biển cả nguy hiểm, cũng như khí hậu khắc nghiệt để 
tìm đến những Thánh tích Phật giáo để thỉnh kinh hay tòng học 
với những bộ phái Phật giáo thời đó, thế mà họ vẫn làm được. 
Bây giờ với phương tiện giao thông tương đối dễ dàng hơn, vào 
những ngày cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2005, chúng 


tôi có duyên may được về thăm lại Thiên Trúc năm xưa. Dù chỉ 
trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã đi lại hầu hết những nơi 
mà ngày xưa Đức Từ Phụ đã đi qua, hoặc giả đến những nơi mà 
các vị đại đệ tử của Ngài đã từng đến và làm rạng danh dòng họ 
Thích. Trong suốt thời gian chỉ hơn nửa tháng, chúng tôi đi liên 
tục, hầu như không ngừng nghỉ để được đến và được thấy càng 
nhiều càng tốt bất cứ nơi nào có dính dáng đến Đấng Cha Lành 
của mình. Đến để thấy tận mắt, để nghe lòng mình thốn thức, 
đến để nhớ và để tìm về cội nguồn đã nuôi lớn tinh thần bao 
nhiêu thế hệ nhân sinh. Và hơn hết chúng tôi đến tận nơi để tìm 
cho chính mình một chất liệu dinh dưỡng kỳ diệu mà không có 
ngôn ngữ nào của loài người có thể diễn đạt được. Thật vậy, sau 
chuyến đi hành hương chiêm bái Phật tích, chúng tôi cảm thấy 
như mình lớn thêm lên vì đây không phải là một chuyến du lịch, 
đây cũng không phải là một chuyến ngao du sơn thủy, mà là một 
cuộc hành trình hướng về tâm linh cho riêng từng cá nhân, không 
thể chia sẻ được bằng ngôn ngữ loài người. Tuy nhiên, nói như 
vậy không có nghĩa là không đem những gì chính mình đã mắt 
thấy tai nghe tại những Thánh tích này san sẻ với mọi người, để 
chúng ta, dù có duyên may hay không có duyên may, đều có 
được chút kiến thức và cẩm giác tối thiểu về những nơi thân 
thương của Đức Từ Phụ. Với tâm nguyện đó, chúng tôi xin ghi 
chép lại đây tất cả những gì chúng tôi có thể ghi chép được ở 
từng nơi, từ những người hướng dẫn, từ những lời thuyết minh 
của chư Tăng Ni, cũng như từ những tài liệu lịch sử được ghi lại 
từ những nơi ấy trong một quyển nhật ký nhỏ mà tôi xin mạo 
muội đặt tên cho nó là “Thiên Trúc Tiểu Du Ký.” Vì chúng tôi 
không phải là những nhà biên khảo hay khảo cổ nên những ghi 
chép của một người không thể nào tránh khỏi những thiếu sót. 
Mong những bậc cao minh, những bậc Thầy vui lòng góp ý nếu 
có những sai sót, để cho ai nấy đều được lợi lạc. 

Chúng tôi cũng nhân đây xin chân thành tri ân thầy bổn sư là 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 


Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, người đã tận tình chỉ dạy chúng tôi 
từng l¡ từng tí trên bước đường hướng thượng. Chúng tôi cũng xin 
chân thành cảm tạ những lời thuyết minh vô cùng quý giá của sư 
Minh Thành, sư Giác Hành, sư Minh Huệ, sư Minh Hoa, sư Minh 
Thường, sư Minh Sang, sư Giác Phổ, sư cô Liên Phụng, sư cô 
Liên Mẫn, Liên Hiệp, Liên Quí, Liên Trân... Chúng tôi cũng xin 
chân thành cảm tạ các anh Thiện Tài, Thiện Minh, Thiện Trí, 
Thiện Phước, Viên Giác... đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong 
suốt cuộc hành hương. Cuối cùng, chúng tôi xin hổi hướng công 
đức đến tất cả quý đạo hữu đã tham dự cuộc hành hương đi về 
xứ Phật trong phái đoàn của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên từ 
ngày 29 tháng 11 năm 2005 đến ngày 13 tháng 12 năm 2005. 
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thân tâm quý vị luôn 
an lạc trên bước đường hướng thượng. Mong một ngày không xa 
nào đó pháp giới chúng sanh đều sớm quy ngưỡng dưới ánh Từ 
Quang của Đấng Từ Phụ, để cùng nối theo chân Ngài bước theo 
con đường giải thoát, hạnh phúc và an lạc miên viễn. 


Viết tại California ngày 20 tháng 1 năm 2006 
Thiện Phúc 


Nụccuc 


Hành Hương Xứ Phật 

Tân Đề Li 

Bồ Đề Đạo Tràng 

Cây Bâ Đề 

Kim Cang Tòa 

Hình Ảnh Bô Đề Đạo Tràng 

Khổ Hạnh Lâm 

Hình Ảnh Khổ Hạnh Lâm 

Sông Ni Liên Thiền 

Làng SuJata 

Những Ngôi Chùa Tại Bồ Đề Đạo Tràng 
Thành Vương Xá-Đỉnh Kỳ Xà Quật 
Tháp Hòa Bình 

Núi Linh Thứu 

Hình Ảnh Núi Linh Thứu 

Trúc Lâm Tịnh Xá 

Phế Tích Na Lan Đà 

Hình Ảnh Na Lan Đà 

Nhà Ngục Giam Vua Bình Sa Vương 
Ao Rắn Tại Bồ Đề Đạo Tràng 

Ngôi Làng Phật Giáo Gần Bồ Đề Đạo Tràng 
Viện Bảo Tàng Bodhgaya 

Thành Tỳ Xá Ly 

Câu Thị Na 

Đại Tháp Niết Bàn 

Tháp Trà Tỳ Angrachaya 

Viện Bảo Tàng Câu Thi Na 

Chùa Lĩnh Sơn Tại Câu Thị Na 

Các Chùa Khác Tại Câu Thị Na 
Lâm Tỳ Ni 


15 
27 
34 
3ó 
44 
49 
5I 
5 
39 
62 
67 
72 
75 
$1 
87 
90 
97 

102 

105 

106 

112 

114 

127 

131 

144 

146 

14 

149 

150 


10 


Trụ Đá Vua A Dục Tại Lâm Tỳ Ni 

Giếng Thiêng Tại Lâm Tỳ Ni 

Tháp Thờ Hoàng Hậu Ma Da Tại Lâm Tỳ Ni 
Hình Ảnh Tại Lâm Tỳ Ni 

Chác Chùa Quanh Vùng Lâm Tỳ Ni 

Ca Tỳ La Vệ (Népal) 

Cửa Thành Đông 

Ca Tỳ La Vệ Bên Nào? Népal Hay Ấn Độ 
Xá Vệ Thành 

Ca Tỳ La Vệ Bên Phía Ấn Độ 

Đác Phật Tranh Luận Với Lục Sư Ngoại Đạo 
Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên 

Cây Bồ Đề A Nan Tại Vườn Kỳ Thọ 

Hình Ảnh Xá Vệ Quốc 

Thành Phố Varanasi 

Sông Hằng 

Hình Ảnh Tại Varanasi 

Vườn Lộc Uyển 

Đức Phật Và Năm Anh Em Kiều Trân Như 
Khu Vườn Nai 

Tháp Dhamekh 

Nền Tịnh Xá Phật Trong Khu Lộc Uyển 

Trụ Đá A Dục Tại Lộc Uyển 

Tịnh XáMulagandhakuti 

Viện Bảo Tàng Sarnatha 

Hình Ảnh Lộc Uyển 

Bảo Tàng Viện Varanasi 

Taj Mahal - Agra 

Hình Ảnh Họp Mặt Tăng Ni Sinh Tại New Delhi 


156 
158 
160 
163 
1ó6 
1ó8 
170 
179 
180 
16I 
162 
184 
167 
97: 
200 
202 
207 
210 
217 
221 
nG: 
224 
222) 
228 
229 
231 
239 
243 
246 





12 


13 


“Vào cuối tháng 10 năm 2005, chúng tôi có duyên may được 
tháp tùng Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội 
Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, đi một vòng Úc Châu 
hoằng pháp nhằm vận động giúp chư Tăng Ni sinh đang du học ở 
Ấn Độ trước khi chánh thức hành hương về xứ Phật vào cuối 
tháng I1 năm 2005. Hòa Thượng tâm sự với chúng tôi là riêng 
phần Hòa Thượng mang theo chỉ có vài chục ngàn đô la Mỹ, e 
rằng không đủ để tài trợ cho số Tăng Ni sinh ở Ấn Độ hiện lên 
đến gần 200 vị, vì thế dù tuổi cao (năm nay Hòa Thượng 8§4 tuổi) 
nhưng Hòa Thượng vẫn cố gắng đi một chuyến vòng quanh Úc 
Châu, vừa hoằng pháp vừa vận động chư Tôn Đức và Phật tử 
phát tâm trợ giúp thêm. Trong suốt một tháng trời bên Úc, Hòa 
Thượng đã thuyết trên 50 thời pháp. Quả là tấm lòng từ ái vô bờ 
vô bến của một vị Đại Lão Hòa Thượng, luôn luôn hết lòng lo 
lắng cho những mầm non đạo pháp. Đoàn chúng tôi gồm 7 
người: Hòa Thượng Pháp Chủ, 3 Tăng Ni là sư Minh Đạo, Ni sư 
Hân Liên và Ni cô Liên Hương, và 3 Phật tử anh Thiện Trí, 
Thiện Phúc và Viên Giác. Chúng tôi khởi hành từ phi trường Los 
Angeles vào lúc 12:15 rạng sáng ngày 3l tháng 10 năm 2005, 
sau gần 25 giờ bay, chúng tôi đến Sydney vào lúc 9:00 đêm ngày 
mồng I1 tháng 11 năm 2005. Chúng tôi lưu lại Thiển Viện Minh 
Quang 3 ngày và sau đó đáp phi cơ đi Melbourne vào ngày 3 
tháng II, lưu lại Melbourne 5 hôm trước khi đi Adelaide vào 
ngày 8 tháng I1, lưu lại Adelaide một tuần lễ. Sau đó đoàn khởi 
hành đi Perth vào hôm I5 tháng II, đi Brisbane ngày 2l tháng 
11, và cuối cùng trở về lại Sydney vào ngày 25 tháng 11 để kịp 
dự lễ khánh thành Thiển Viện Minh Quang hôm 27 tháng I1, 
2005. Ngày 26 tháng 11, một đoàn thứ hai gồm 12 người từ Mỹ 
sang, nhập với đoàn I của Hòa Thượng tham dự lễ Khánh Thành 
Thiển Viện Minh Quang. Sau đó đoàn lại rời Sydney đi New 
Delhi vào lúc 8:45 sáng ngày 28 tháng I1, 2005. 

Chúng tôi không có duyên may như chư Tăng Ni, được xuất 
dương du học nơi xứ Phật, nhưng một lần trong đời được chiêm 


14 


bái và đảnh lễ các Thánh tích thiêng liêng ấy, thiết tưởng cũng 
đủ mãn nguyện cho một đời người. Một lần đến tận nơi, thấy tận 
mắt những di sản tinh thần vô giá ấy, dù bây giờ nơi chốn ấy chỉ 
còn trơ lại một nền đá hay một đống gạch vụn, cũng đủ làm trào 
dâng niềm cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Một lần 
được mục kích sông Hằng, con sông thiêng liêng không riêng gì 
cho dân Ấn, mà cho cả một vùng trời của thế giới phương Đông, 
cũng đủ làm cho tâm hồn mình thanh thắn, dù có ai đó cho rằng 
như vậy là quá thần thoại và hoang tưởng cũng không sao. Một 
lần tận mắt mục kích những địa danh, chẳng những liên hệ với 
người dân Ấn, mà chúng còn thân thương và quan trọng đối với 
rất nhiều dân tộc trên thế giới. Có người con Phật nào mà không 
cảm thấy thân thương với những địa danh Lâm Tỳ Ni, Ca Tỳ La 
Vệ, Vương Xá Thành, Bồ Để Đạo Tràng, sông Ni Liên Thiền, 
núi Linh Thứu, tu viện Na Lan Đà, Trúc Lâm Tịnh Xá, thành Tỳ 
Xá Ly, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tháp Vô Não, thành Câu Thi 
Na, thành Ba La Nại, vườn Lộc Uyển, sông Hằng Hà, vân vân. 
Trong nhiều thế kỷ nay, bức tranh toàn cảnh tại vùng Đông Bắc 
Ấn Độ không còn là di sản văn hóa của riêng dân tộc Ấn Độ 
nữa, mà từ bấy lâu nay nó đã trở thành di sản chung cho toàn 
thế giới, Phật giáo cũng như không Phật giáo, Ấn giáo cũng như 
không Ấn giáo. Ngày nay, lịch sử Phật giáo tại xứ Ấn đã sang 
trang. Ngay chính nơi sản sanh ra nó mà không có tới một phần 
trăm dân số theo đạo Phật, quả là một vấn để đáng suy gầm. 
Nhìn lại quá trình phát triển của Phật giáo trên đất nước Ấn kể 
từ ngày Đức Thế Tôn thành đạo cho tới ngày nay, đạo Phật đã 
trải qua trên 15 thế kỷ hưng thịnh khắp từ Bắc Ấn tới Nam Ấn, 
nhưng chính Đức Thế Tôn đã dạy về luật vô thường thì có cái gì 
mà trường tổn mãi đâu? Đúng như Thế Tôn tiên đoán, tại xứ Ấn 
độ sau 500 năm chánh pháp, đến 500 năm tượng pháp, rồi 500 
mạt pháp phải đến. Như vậy sau 15 thế kỷ, đến thế kỷ thứ 13, 
Phật giáo ở Ấn Độ đang trong thời mạt pháp của xứ này lại 
vướng nạn xâm lăng từ đạo quân Hồi giáo dã man. Chính đạo 


15 


quân ấy đã khai tử Phật giáo ngay trên cái nôi sanh ra nó. Ôi 
cũng là luật “sanh-trụ-dị-diệt”! Ôi luật thạnh suy của trời đất! 
Phật giáo đã chính thức tàn lụi trên đất Ấn ngay từ thế kỷ thứ 13. 
Và thời kỳ đen tối này kéo dài trong nhiều thế kỷ. Trong suốt 
thời kỳ đen tối đó, từng đoàn ngoại nhân xâm lăng đã đến thay 
phiên nhau tàn phá tất cả những øì có dính líu đến Phật giáo, vì 
họ không thể nào chịu đựng nổi chân lý không thể nghĩ bàn của 
Phật giáo. Chân lý đó trong sáng và sẵn sàng lật đổ mọi huyển 
hoặc u mê. Chính vì vậy mà trải qua nhiều triều đại của các vị 
vua theo Hồi giáo, tất cả các đển đài và chùa tháp Phật giáo đều 
bị đập phá, các kinh sách quí báu của Phật giáo đều bị đốt sạch, 
chư Tăng Phật giáo đều bị bắt và giết sạch. Suốt thời kỳ điêu tàn 
của Phật giáo trên đất nước Ấn Độ, tất cả những chùa tháp uy 
nghiêm, tất cả những kinh điển thánh ngôn... đều bị vùi sâu trong 
lòng đất trong nhiều thế kỷ. Một thời hoàng kim về văn hóa Phật 
giáo của những dân tộc vùng Bắc Ấn bị chính con cháu họ quên 
lãng và quay lưng ngoảnh mặt. Cả một vùng không gian bao la 
trở thành hoang địa, không còn thấy một dấu tích øì cho thấy thời 
hoàng kim xưa cũ nữa. Lịch sử Phật giáo của vùng Bắc Ấn nói 
riêng, và của cả Ấn Độ nói chung bị phủ một màu tang thương 
đen tối không có cơ may quang phục. Cũng giống như hoàn cảnh 
Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, để tự tồn, chư Tăng Ni phải giả 
dại qua ải, tất cả đều biến thành những thầy tụng, có vợ có con 
để tránh sự theo dõi cú vọ của những tên Tây khát máu, luôn 
chực chờ tiêu diệt toàn bộ Phật giáo trên đất nước Việt Nam. 
Cũng như vậy, để sinh tổn, chư Tăng bên Ấn Độ, từ thế kỷ thứ 
13 mãi đến thế kỷ thứ 18, đã phải đào ty sang Miến Điện, Népal, 
Sri Lanka, Tây Tạng, vân vân, để lại cả nước Ấn Độ bao la trong 
nhiều thế kỷ vắng bóng Phật giáo. May mà vào thế kỷ thứ hai 
trước Tây Lịch, một vị Á Phật đã ra đời (A Dục) và đã kịp thời 
đưa Phật giáo sang các xứ Nam Ấn (Sri Lanka) và Đông Độ 
(Trung Quốc). May mà chính vị Á Phật ấy lại dựng những trụ đá 
với những bia ký khắc trên đó, ghi rõ những chỉ dụ liên quan đến 


16 


Phật giáo. Và may mà chúng ta còn có những nhà chiêm bái nổi 
tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5 và thứ 7 như các ngài Pháp 
Hiển, Huyễn Trang và Nghĩa Tịnh... Họ đã không màng an nguy, 
trải qua hàng chục năm du hành đến xứ Phật để thỉnh kinh, để 
học hỏi giáo lý Phật đà, và để ghi lại những diễn tiến Phật giáo 
tại xứ này từ thời nó được Đức Thế Tôn khai sáng. Bây giờ lịch 
sử Phật giáo tại Ấn Độ đã sang trang, nhưng lịch sử tại đó cũng 
đã an bài một cách khắc nghiệt cho số phận của đạo Phật trên 
đất nước này với chưa đầy một phần trăm dân số của xứ này 
theo đạo Phật. Ôi nghiệt ngã làm sao cho số phận của một tôn 
giáo mà giáo lý của nó sáng ngời như ánh bình minh trên sông 
Hằng! 

Nói gì thì nói, những người con Phật không thể ngồi đó bi 
quan trước định luật vô thường. Chúng ta hành hương về xứ Phật, 
không phải tiêu cực đến những vùng đất thiêng này để góp nhặt 
cát đá của những vùng đất này về làm quà kỷ niệm suông, hay 
chúng ta không chỉ đến đó để ngậm ngùi thương tiếc cho một 
thời vàng son đã qua. Mà những người con Phật phải có thái độ 
tích cực hơn để phục hoạt Phật giáo ngay chính trên chiếc nôi 
của nó. Tất cả những bia ký của hoàng đế A Dục, tất cả những 
ký sự của các ngài Pháp Hiển, Huyền Trang và Nghĩa Tịnh... sẽ 
góp phần tích cực trong việc khai quật những Thánh tích thiêng 
liêng của Phật giáo. Rồi đây Phật giáo tại Ấn Độ sẽ được phục 
hoạt cũng như các Thánh tích Lâm Tỳ NI, Ca Tỳ La Vệ, Vườn 
Nai, Câu Thị Na sẽ được phục hoạt và sẽ được chính hàng hậu 
duệ của Đức Thế Tôn và chư Thánh Tăng trên đất nước của 
Ngài nâng nuu gìn g1ữ. 


17 





Sau gần 16 giờ bay chúng tôi đến Delhi vào lúc 3:00 giờ 
sáng ngày 29 tháng II, 2005. New Delhi là thủ đô của Ấn Độ, 
mộ nước rộng lớn từ thời xa xưa vì nó bao gồm cả Pakistan về 
phía Tây Bắc và Bangladesh về phía Đông Bắc. Hiện tại, hai 
nước này đã được tách rời khỏi Ấn Độ từ khi người Anh trao trả 
độc lập. Diện tích Ấn Độ khoảng 3.288.000 cây số vuông, với 26 
tiểu bang. Cực Bắc Ấn Độ giáp với vùng Hy Mã Lạp Sơn, và cực 
Nam chạy gần tới vùng xích đạo trong vùng Ấn Độ Dương. Mặc 
dù Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo, nhưng hiện nay hình ảnh của 
đạo Phật hình như không còn hiện hữu ở bất cứ nơi nào trên đất 
Ấn nữa. Theo thống kê mới nhất (2005) của chánh phủ Tân Đề 
Li thì có trên 85% dân Ấn theo Ấn giáo, 10% theo Hồi giáo, trên 
2% theo đạo Thiên Chúa, trên 2% theo đạo Sikh, chỉ có khoảng 
0.78% theo đạo Phật mà thôi (nghĩa là chưa được một phần 
trăm). Nhưng không sao, đối với Phật tử chúng tôi, hành hương 
về xứ Phật cũng giống như cuộc trở về thăm lại quê cha đất tổ, 
trở về tìm lại cội nguồn thiêng liêng, hoặc trở về tìm lại di sản 


18 


tinh thần cao quí mà mình đang thọ hưởng. Thật tình mà nói, đây 
không phải là một chuyến du lịch bình thường, đây cũng không 
phải là một chuyến ngao du sơn thủy, mà đây là một chuyến trở 
về, dù rằng đây là những nơi mà chúng tôi chưa đến bao giờ. 
Quả thật, đến tận nơi, thấy tận mắt những nơi thiêng liêng, dù 
rằng những nơi ấy ngày nay đã hoang tàn đổ nát, chỉ còn trơ lại 
những nền đá hay những đống gạch vụn được khai quật từ trong 
lòng đất, nhưng đối với chúng tôi, đó là những di sản vô cùng quí 
giá vì đó là chứng tích của cội nguồn thiêng liêng nhất của 
những người con Phật. Chứng tích đậm nét về con người rất thật 
của Đức Phật, chứ không huyền hoặc mơ hồ. 


19 














Sau khi đến Delhi, ba đoàn khác, hai từ Canada và một từ 
Pháp nhập vào đoàn chúng tôi để bắt đầu chuyến hành hương 
Về Xứ Phật. Lần này tôi lại có dịp tái ngộ với các anh Thiện 
Minh và anh chị Thiện Tài từ Toronto, Canada. Chúng tôi lưu lại 
khách sạn Raunak trong vùng Karol Bagh, thuộc Tân Đề Li. Có 
đến tận nơi mới thấy sự nghèo nàn thê thảm của trên 80% dân 
Ấn thuộc giai cấp cùng đinh (Untouchable). Sáng sớm khi chúng 


20 


tôi vừa mới bước ra khỏi khách sạn, thì từ tứ hướng một đám 
người, già có, trẻ có, bé có, lớn có, nguyên vẹn có, mà cùi hung 
sức mẻ cũng có... bám sát lấy chúng tôi, lớp rao hàng, lớp xin ăn. 
Họ cứ bám sát lấy mình, mặc dù mình đã nói không mua, họ 
cũng cứ bám theo và tiếp tục năn nỉ chúng tôi mua hàng. Ban 
đầu chúng tôi đã đổi ra một số tiền lẻ dự tính cho từng người 
một, nhưng thấy không ổn, chúng tôi đành quăng đại mớ tiền bay 
lả tả ra ngoài cửa rồi quầy quả quay ngay vào khách sạn. Ngồi 
trong phòng khách của khách sạn, suy ngẫm lại cách mình mới 
cho vừa rồi, quả là không lịch sự chút nào, nhưng chúng tôi 
không có lựa chọn nào khác, nên đành chịu. Trưa ngày 29 tháng 
11, đoàn chia làm hai toán để khởi hành đi Bồ Để Đạo Tràng 
(Bodhgaya), toán thứ nhất khởi hành lúc 11:30 trưa và đến 
Bodhgaya lúc 7:00 giờ sáng ngày 30 tháng I1, 2005. Toán thứ 
hai rời khách sạn lúc 8:00 đêm ngày 29 tháng I1 và khởi hành từ 
ga Delhi lúc 10:30 tối và đến Bodhgaya lúc 2:00 giờ chiều ngày 
30 tháng 11. Trước khi ra xe buýt để đi đến sân ga Delhi, chúng 
tôi được Thầy Minh Thành hướng dẫn. Theo những gì thầy nói 
thì chưa đi mà đã thấy bạt vía kinh hồn rồi. Trời mùa Đông ở Ấn 
Độ, sáng thì lạnh cóng cả tay chân, nhưng trưa đến thì nắng chói 
chan. Đây là cuộc hành trình giáo đầu của chúng tôi trên đất Ấn 
Độ. Ai cũng biết đất nước Ấn Độ có gần một tỈ ba trăm triệu con 
người, tuy nhiên, những ai chưa từng đến ga Delhi và chưa từng 
đáp xe lửa từ sân øa này sẽ không bao giờ có được cái cảm nhận 
đầy đủ về sự đông dân của xứ Ấn Độ. Tôi cứ tưởng, đoạn đường 
ngắn từ ngoài lộ vào sân ga rồi tới chỗ đậu xe, đi một cái vèo 
cũng tới, chứ nào ngờ những øì thầy Minh Thành đã lưu ý chúng 
tôi là không sai một mẩy may nào cả. Sân ga Delhi có nhiều 
tầng cấp, tấp nập người qua lại, lên xuống. Bên cạnh quá nhiều 
khách lữ hành là vô số những phu khuân vác, cái gì họ cũng đội 
lên đầu, có người đội cả hai hay ba cái va l¡ lớn, thêm vào đó, 
những người xin ăn lang thang, làm cho sân ga đã chật nít người 
thêm phần chật hơn. Ngoài ra, ngày cũng như đêm, bò ở đâu mà 


21 


nhiều quá sá, chúng đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, choán rất 
nhiều lối đi, nhưng hình như người Ấn Độ ali cũng đặt cho “bò” vị 
trí ưu tiên số một nên không ai tranh giành lối đi với chúng cả. 
Cả một vùng sân ga rộng lớn vào buổi xế trưa toát ra một thứ 
mùi hôi khó tả, thứ mùi hợp chất pha lẫn của mùi quần áo dơ, 
mùi con người lâu ngày không tắm, mùi phóng uế của con người, 
và đặc biệt là mùi phân và nước tiểu của những chú bò rải rác 
khắp đường phố. Hình như ở đây không ai dám dẹp những đống 
phân bò trên đường và hình như người ta cảm thấy thích thú khi 
giẫm phải những đống phân bò. Dù đoạn đường từ ngoài đường 
đi vào sân ga rồi tới chỗ xe lửa đậu không xa mấy, nhưng chúng 
tôi phải trải qua một cuộc chen lấn chưa từng có trong đời để đi 
được đến đúng trạm xe lửa của mình (Purshottam Express 2802). 
Đi vào đám đông ai trong chúng tôi cũng đều như lọt vào mê 
hồn trận, không còn biết đường đâu lối đâu nữa, chỉ còn biết tiếp 
tục lủi đi bằng cách nhìn theo những chiếc nón màu cam đang di 
động loăng quăng như con “huỳnh xà”. Tôi nghĩ hôm đó nếu có 
một đoàn nào khác cũng có nón cam như chúng tôi, chắc chắn là 
sẽ có chuyện một số anh em chúng tôi đi theo họ rồi. Nhưng rồi 
việc gì cũng qua, chúng tôi cũng đến trạm trước giờ xe lửa ghé 
qua. Trong khu vực chờ đợi, chúng tôi quây quần quanh Hòa 
Thượng Pháp Chủ để nghe Ngài nói chuyện, cả đạo lẫn đời. Hòa 
Thượng nhắc nhở Phật tử trong đoàn về kinh nghiệm chen lấn để 
đến được trạm xe lửa vừa rồi cũng là một pháp tu tuyệt vời, và 
những øì mắt thấy tai nghe tại ga Delhi quả là một bài pháp vô 
cùng hữu ích. Ngoài Hòa Thượng ra còn có có những vị hướng 
dẫn khác như sư Minh Thành, sư Giác Hành, sư Minh Huệ, sư 
Minh Hoa, sư Minh Thường, sư cô Liên Phụng, Liên Hiệp, Liên 
Mẫn, Liên Quí... những vị đang du học tại Delhi cũng hết lòng 
giúp đỡ và hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi nhìn những người Ấn 
gầy guộc, áo quần xốc xếch một cách tò mò. Họ cũng nhìn lại 
chúng tôi một cách tò mò thể như chưa từng thấy những con 
người này bao giờ vậy. Rồi tàu cũng đến và chúng tôi cũng an vị 


22 


ngay sau khi con tàu vừa dừng hẳn lại. Đối với những khách 
hành hương từ Mỹ, Pháp và Canada như chúng tôi thì việc chen 
lấn để được lên tàu quả là vất vả vô cùng, nhưng đối với những 
người Ấn tại đây, đó là việc hết sức bình thường. Họ chen lấn, 
lấn chen để lên tàu như thể không có chuyện gì xảy ra. 


K5 
TY suei Và 4 
7ZZ ` JAMMU 8 KASHMIRJ 


- 
USỆ “®>O snaeger f 


Ì Hưuưen ~ « 
Hemis€. 


ứ HIMACHAL 
PAKISTAN 


¬ .~ 
⁄ ~.- 4 
( UTTAR PRADESR< 


, Ox« Š 
?  RAJASTHAN Š' - Ô XÁC cà. 
Gns (lCnangOyu, —^VMasf. 
\-0u38m bị => TA giai (Ðu1r4`S.-ME: 
® Naianda 
~“x BIHAR -, C 
2j@' BANGL 
GUJARAT oìnch - ^ tRajagrihal DESH ` 
EsestÔ MADHYA PRADESH ` 9OếhGayE WEST ( 
Al=ootoô BANG. + 
“.. ưng 


z2 


ì PT 
F “TRIPURA 
DADRA | Min ua ORISSA 
loa ' 
ĐNAGAR HAVELL MAHARASTRA heboass®wdC^) 


Q#emuey 


Okydazsbe# ' 
ANDHRA PRADESH 
Amaravat: 
ˆ© 
Nagariunakosơa @Ê 
MYSORf ^E 


Đengelers 
O 


LACADIVE “¿ý +» 
MINICOY 8 KERALA 
AMINDIVI !SLANDS 


Triyợnđrum 





23 


+1Áxk 2Äá New 4OePl¿ 225 


À 








hiệt tại New Delhi) 
rất nhiều xe lôi như ở Việt Nam) 


ộ ấn ào náo n 
ây cũng có 


(Cảnh xe c 


(Ở ả 


24 





(Chỉ có khu phố này tương đối vắng xe) 


25 





(Hai bên đường cũng những bảng hiệu lụp xụp như ở Việt Nam) 


26 





/ 


(Xe hơi, xe gắn máy, xe đạp và người cũng như bò 
đều được phép qua lại chợ) 
Ẹ E2 L4 Dm SG F L2 





(Táo nhập cảng thì mắc nhưng ai cũng thích mua 
vì trái to hơn táo của Ấn Độ) 


27 





(Khu phố gần khách sạn Tourist-New Delhi) 


S\. 


2A. ` ` 








(Chợ Baya Bazaar-New Delhi) 





29 


dc 


=... Tˆ 


lÀZ# £e|LIẾHEST,, 





ÐĐe%È*®ao "Trâxg 


30 


3l 


TTriên đường đi từ Delhi đến Bodhgaya, nhà cửa hai bên 
đường lụp xụp nghèo nàn, có lẽ còn nghèo nàn hơn cả xứ Việt 
Nam của mình nữa, và hình như trước sân nhà nào cũng có một 
vài chú bò thánh thơi đi tới đi lui, nhìn thiên hạ qua lại, có chú 
lười hơn, không muốn đi nên nằm yên một chỗ, hàm cứ nhai đi 
nhai lại mớ cỏ khô bên cạnh. Ở đây hình như cả người lẫn thú 
đều gầy ốm như nhau, mặt mày hốc hát, đờ đẫn. Đêm hôm đó, 
dù mệt mỏi sau cuộc hành trình nhiều ngày bên Úc Châu, nhưng 
tôi vẫn không chợp mắt được, vì đây là đêm đầu tiên tôi chứng 
kiến tận mắt sự nghèo nàn đói khổ của người dân xứ Phật. Bihar 
ngày trước đã từng là một vương quốc giàu có thịnh vượng dưới 
thời vua A Dục, có kinh đô là Pataliputra (ngày nay là Patna), 
nơi đã diễn ra cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba dưới triều vua A 
Dục. Tưởng cũng nên nhắc lại, A Dục Vương là vị vua thứ ba 
dưới triều đại Mauryan. Sau trận chiến Kalinga, vương quốc của 
Ngài trải rộng hầu hết xứ Ấn Độ hiện nay. Tuy nhiên, chính trận 
chiến này (150.000 tù binh và trên số người chết lên đến gần nửa 
triệu) đã biến Ngài trở thành một cư sĩ Phật giáo quan trọng 
trong lịch sử Phật giáo. Tại nhiều nơi trong xứ Ngài cho dựng 
nhiều trụ đá, trên đầu có hình sư tử chạm trổ rất đẹp (ngày nay 
hình ảnh này vẫn còn là biểu tượng trên quốc kỳ Ấn Độ). Vua A 
Dục chính là vị vua đầu tiên đưa Phật giáo đi khắp các nơi từ 
Tích Lan ở phía Nam, đến Miến Điện ở phía Đông và Trung Hoa 
ở phía Bắc. Nhà vua đã bảo trợ nhiều công trình truyền bá giáo 
huấn của Đức Phật khắp nơi. Hai người con của Ngài sau này trở 
thành hai vị A La Hán nổi tiếng là Mahinda và Sanghamitta. 


32 





(Đại Tháp trong Bồ Đề Đạo Tràng— 
Main Temple in Bodhgaya in Bihar State, North India) 


Có lẽ vì bang này có nhiều chùa tháp nên nó có tên là Bihar, 
vì Bihar theo tiếng Phạn có nghĩa là chùa tháp. Bihar là một 
trong những tiểu bang nghèo nhất và có thời tiết khắc nghiệt 
nhất của xứ Ấn Độ. Tuy nhiên, nói về các Thánh tích Phật giáo 
thì Bihar là một tiểu bang quan trọng nhất. Lúc sắp tới Gaya thì 
cả hai anh chị Thiện Tài và bạn Thiện Minh đều thúc tôi tìm hỏi 
coi trạm sắp tới có phải là Gaya hay không, vì nếu để lỡ chuyến 
một cái là cả đoàn phải đón xe khác trở về quả là vất vả lắm. 
Tôi chạy tới chạy lui, hỏi hết người này đến người khác, nhưng 
có người nào biết tiếng Anh đâu mà hỏi? Tôi cứ tưởng chỉ mới 
có hơn nửa thế kỷ sau khi Anh trao trả độc lập thì Ấn Độ phải 
còn nhiều người biết tiếng Anh lắm chứ! Vả lại những người Ấn 
tôi quen bên Mỹ đều nói tiếng Anh rất giỏi kia mà! Thế mà mấy 
bạn Thiện Tài, Thiện Minh, Thiện Hiếu và Thiện Trí cứ đốc tôi 
tiếp tục đi hỏi, vì lần nào thấy tôi hỏi chuyện thì những người Ấn 
cũng đều trả lời, nhưng mấy bạn có ngờ đâu tôi thì hỏi họ bằng 
tiếng Anh, mà họ thì cứ trả lời tôi bằng tiếng Ấn, cứ thế mà tôi 
cứ tiếp tục đi hỏi hết người này lại kiếm người kia hỏi tiếp. Tôi 


33 


chỉ cần họ nghe được chữ “Gaya” của tôi mà gật đầu là đủ. Và 
tôi ráng hỏi càng nhiều người chừng nào càng tốt chừng ấy, vì 
như vậy dầu sao cũng an tâm hơn. Nhưng tổi trưa hôm sau 
chúng tôi cũng đến ga Gaya vào lúc 2:00 giờ chiều. Tại đây, 
đoàn thứ hai của chúng tôi được các sư trong đoàn thứ nhất tiếp 
đón và đưa về khách sạn bằng xe buýt. Tuy khoảng đường từ ga 
Gaya về khách sạn không xa lắm, khoảng trên dưới 16 cây số, 
nhưng vì đường đá gồ ghề lỡm chởm nên phải mất gần một tiếng 
đồng hổ sau chúng tôi mới đến khách sạn. Chúng tôi lưu lại 
khách sạn Prince trên đường Birla, gần Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc 
bang Bihar. Bihar là một trong những bang nghèo nhất của xứ Ấn 
Độ. Nhìn những mái tranh nghèo lụp xụp bên đường, lòng tôi 
bỗng chùng xuống. Vùng đất một thời sẳn sinh ra một vĩ nhân 
của thế giới bây giờ chỉ còn trơ lại những mái tranh nghèo, với 
những con người xanh xao gầy guộc, quần áo xốc xếch. Quả 
đúng như lời của một bài kinh Phật: “Đời người như một giấc mơ, 
trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay...”Trăm năm đã như cuộc 
cờ đổi thay rồi, huống là 26 thế kỷ tang điển thương hải! Bồ Đề 
Đạo Tràng nằm bên bờ sông Ni Liên Thiên, nơi Đức Phật thành 
đạo, cách Tân Đề L¡ khoảng trên dưới 1.000 cây số, cách ga 
Gaya khoảng 16 cây số, và cách thành Hoa Thị (Pataliputra) 
ngày nay là Patna thủ phủ của bang Bihar khoảng 115 cây số 
đường chim bay, nhưng trên thực tế con đường ngoằn ngoèo ấy 
dài đến gần 200 cây số. Trên bản đồ thế giới thì Bồ Đề Đạo 
Tràng nằm trên khoảng vĩ độ Bắc từ 24 đến 25.9, kinh độ Đông 
từ 84 đến 86. Cao độ 112 mét cao hơn mực nước biển. Nhiệt độ 
từ 24 đến 46 độ C vào mùa hè, và từ 5 đến 24 độ C vào mùa 
Đông. Mực nước mưa trung bình tại đây khoảng 118 ecm3. 


4a: "Tá p:ác Nas-Mokabodki Stupa 
“Euổi chiều và tối ngày 30 tháng 11, Hòa Thượng hướng dẫn 
đoàn đi thăm và đảnh lễ Đại Tháp. Giữa những mái tranh nghèo 


34 


lụp sụp, một Đại Tháp uy nghi sừng sững như thách thức với thời 
gian. Vừa thoáng thấy hình ảnh của ngôi đại tháp là tim tôi như 
bàng hoàng rung động một cách lạ thường. Ôi! Đây chính là nơi 
Thái Tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật. Ôi! Đây chính là ngôi 
Thánh địa thiêng liêng vào bậc nhất của những người con Phật! 
Ngọn tháp đứng sừng sững giữa một hàng cây xanh biếc. Khác 
với rất nhiều kiến trúc khác trên thế giới, ngọn tháp chỉ có bốn 
mặt thẳng tắp từ dưới rộng, đi dần lên đỉnh thì nhọn dân để chỉ 
còn là một điểm trên đỉnh mà thôi, chứ không như những ngôi 
chùa ngôi tháp nổi tiếng khác trên thế giới. Bảo Tháp có một 
chiều dài lịch sử kể từ thời vua A Dục, người đã xây dựng Tháp 
vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch để tưởng niệm nơi 
Thành Đạo của Đấng Giác Ngộ trong dòng họ Thích Ca. Hiện 
vẫn còn nhiều tranh cãi về lịch sử của ngôi Bảo Tháp này. Theo 
truyền thuyết Phật giáo thì khoảng 300 năm sau ngày Đức Phật 
nhập diệt, vua A Dục đã đến đây chiêm bái và đảnh lễ. Sau đó 
Ngài đã cho xây tháp thờ để tưởng niệm nơi Đức Thế Tôn thành 
đạo. Tháp này được vương quốc Bengal cho trùng tu vào thế kỷ 
thứ 7, nhưng đến thế kỷ thứ 12 lại bị quân Hồi giáo phá hủy. Mãi 
đến thế kỷ thứ 14, các vương triều của xứ Miến Điện cho trùng 
tu lại, nhưng sau đó thì thiên tai lũ lụt đã nhận chìm và biến khu 
tháp này thành những phế tích bị lãng quên. Dù sao đi nữa thì 
đây cũng chính là nơi Đức Phật đã thành đạo, là một trong những 
điểm quan trọng trong các Thánh tích Phật giáo. Hầu như hiện 
nay các nhà khảo cổ đều đồng ý về niên đại của nên gạch đầu 
tiên, gần như chắc chắn rằng ngôi Đại Tháp này được vua A Dục 
xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch (khoảng năm 259 trước 
TL), sau khi ngài chiêm bái và đảnh lễ khu Thánh tích này. Tuy 
nhiên, theo niên đại của những đồng tiền vàng trong số những di 
vật được chôn trước Kim Cang Tòa, nên có sách cho rằng ngôi 
đại tháp ngày nay được xây vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch và 
nó được xây lên ngay trên nền tháp cũ của ngôi tháp cũ do vua 
A Dục xây, nhưng vị trí của ngôi tháp, Kim Cang Tòa và cây Bồ 


35 


Đề vẫn giữ nguyên không thay đổi. Tuy nhiên, bảng ghi khắc về 
sự cúng dường của một người Tích Lan tên Buddharaksta được 
khắc ghi trên tường rào ở Bồ Để Đạo Tràng thì có niên đại 
khoảng thế kỷ thứ nhất và thứ hai trước Tây Lịch (nghĩa là có 
niên đại đồng thời với vua A Dục). Ngôi tháp vĩ đại như một 
Kim Tự Tháp bốn cạnh, mỗi cạnh dài 15 mét, cao 52 mét. Bốn 
góc có bốn tháp nhỏ tô điểm cho phần Đại Tháp thêm phần mỹ 
thuật. Ngôi tháp được xây bằng gạch nung và được tô lên bằng 
một lớp thạch cao. Phía trước lối đi chính có một cổng vào được 
chạm khắc rất tinh xảo. Ngay trước cổng vào có một ngôi tháp 
nhỏ bằng đá xây rất cân xứng với tỷ lệ của ngôi tháp lớn. Cửa ra 
vào được làm bằng đá. Ngay từ bậc thang từ cổng ngoài đi xuống 
Tháp Đại Giác có một trụ đá to và cao hơn hai thước, tương 
truyền đây cũng chính là một trụ đá do vua A Dục dựng lên. 
Tầng trên của Tháp có sân trước và sân sau với một hành lang 
kinh hành chung quanh, ra phía sau ngó xuống là cây Bồ Đề và 
Kim Cang Tòa. Bên trong tháp chỉ là một bệ thờ nhỏ, thờ tôn 
tượng Đức Bổn Sư đang ngồi kiết già. Pho tượng này đã có trên 
1.750 năm nay và được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cho phết 
vàng cũng như kẻ lại nét mặt, nên pho tượng phẳng phất nhiều 
đường nét Tây Tạng. Tuy nhiên, nét nguyên thủy của pho tượng 
vẫn còn nguyên. Theo truyền thuyết Phật giáo thì tượng này do 
Bồ Tát Di Lặc hóa thân tạc nên. Chánh điện trước một bệ thờ rất 
nhỏ, chỉ chứa được khoảng trên dưới 20 người mà thôi, nên chỉ 
một số trong đoàn phải vất vả lắm mới vào được bên trong với 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, số còn lại phải ở ngoài chánh 
điện. Phía sau Đại Tháp là cội Bồ Đề cành lá xum xuê và Kim 
Cang Tòa, làm bằng những tảng sa thạch màu đỏ. Đây chính là 
nơi Đức Phật tọa thiển cho đến khi thành đạo. Chính nơi đây, 
gần 26 thế kỷ về trước, Đức Phật đã ngồi thiền định liên tục 49 
ngày đêm cho đến khi đạt thành đạo quả Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 


36 


C°au è4Đè“BodleTxee 

€ây Bồ Đề có tên khoa học là “Eicus religiosa,” nghĩa là 
biểu tượng cho tuệ giác của Đức Phật, sự chứng ngộ Phật quả 
của Ngài hay là chính hiện thân của Ngài, nên người ta còn gọi 
nó là cây giác ngộ hay cây Bồ Đề. Chính vì vậy mà Đức Phật đã 
nói với Đại Đức A Nan trong Kinh Niết Bàn rằng: “Bồ Đề Đạo 
Tràng, nơi có cây Bồ Đề là một trong bốn Thánh địa mà người 
con Phật với lòng kính tin nên đến để chiêm bái lễ lạy. Người nào 
thác sanh với lòng tin tưởng khi đi chiêm bái này sẽ được tái sanh 
vào cối an vui.” Thật vậy, trong Kinh Bổn Sanh, Ca Lăng Già Bồ 
Đề (Kalinga Bodhi) và Cô S¡ Da (Kosiya) đã kể rằng trong suốt 
thời Đức Phật còn tại thế, cây Bồ Đề rất được kính trọng và 
người ta thờ phượng nó như chính Đức Phật vậy. Theo truyền 
thống Phật giáo thì cây Bồ để là một trong ba đối tượng thờ 
phượng thiêng liêng của người Phật tử. Hai biểu tượng kia là xá 
lợi Phật và tháp thờ Phật. Cây Bồ Đề hiện nay là cháu chắt của 
cây Bồ Để nguyên thủy đã nhiều lần bị bách hại. Tuy nhiên, 
theo các nhà khảo cổ thì đây chính là địa điểm chính xác của cây 
Bồ Đề nguyên thủy. Theo tạp chí “Maha Bodhi” ấn bản tháng 7 
năm 1903: “Cây Bồ Để mà Đức Phật ngồi thiển và đạt đạo quả 
trước kia bây giờ không còn nữa, nó đã bị tiêu diệt năm 1874. Vì 
một nhánh của cây Bồ Để này đã được con vua A Dục là Tỳ 
Kheo Ni Sanghamita mang sang trồng tại thủ đô Anuradhapura, 
Tích Lan. Khi cây gốc bị hủy diệt năm 1874, một nhánh cây con 
mới mọc lên và đó là cây Bồ Đề xum xuê tại Bồ Đề Đạo Tràng 
hiện nay.” Lịch sử cội cây Bồ Đề nguyên thủy, nơi Đức Phật 
thành đạo đã được nhiều nhà chiêm bái Trung Hoa ghi lại. Pháp 
Hiển, một nhà chiêm bái Phật tích năm 409 đã ghi lại trong ký sự 
hành hương của mình như sau: “S%œ môn Cô Đàm đi tới phía 
trước, đến dưới gốc cây Bồ Đề, trải cỏ cát tường, mặt hướng về 
phía Đông. Ngài bắt đầu chứng nghiệm quả vị an lạc giải thoát 
trong suốt bảy ngày...” Ngài Huyền Trang đã đến đây vào năm 
629 và đã trải qua l6 năm chiêm bái cũng như tu học tại đây. 


37 


Trong Tây Du Ký Sự, ngài đã kể về Bồ Để Đạo Tràng như sau: 
“Đi về phía Tây Nam từ đỉnh núi Pragbudhi khoảng 14 hay 15 
dặm, chúng ta sẽ đến cây Bồ Đề. Cây này được bao quanh bởi 
một bức tường gạch cao lớn và vững chắc. Bức tường này hình 
chữ nhật cạnh dài chạy từ Đông sang Tây, cạnh ngắn chạy theo 
hướng Bắc Nam. Chu vỉ của bức tường này khoảng 500 bước. 
Những loại cây hiếm với những đóa hoa xinh đẹp kết tàng lại với 
nhau. Những cây biển bá với những cây khác mọc đầy cả nền tạo 
thành một tấm thẳm trên đất. Cánh cổng chính mở ở phía Đông, 
đối điện với sông Ni Liên Thiền rộng lớn. Bên trong bức tường 
bao quanh nơi Thánh địa này có nhiều lối ấi ngang chéo lẫn nhau 
ở các hướng. ” 

Cây Bồ Đề chính là nơi Thái Tử Tất Đạt Đa đã ngồi và đã 
chứng đắc chân lý, nằm phía Tây Nam sau Tháp Đại Giác, tàng 
lá xum xuê. Hơn 25 thế kỷ trôi qua với bao lần vật đổi sao đời 
thì cũng là bao lần “tang điền thương hải” xảy đến với cội Bồ Đề 
này, nó đã chịu chung số phận thăng trầm của lịch sử Phật giáo. 
Đã bao lần nó bị bách hại, chặt đốn hoặc thiêu hủy do thiên tai, 
do ngọn gió vô thường soi mòn hay do lòng người ganh ghét tàn 
ác đã bao lần muốn xóa tan vết tích của nó. Nhưng kỳ diệu thay! 
Cây Bồ Đề cháu chít vẫn tiếp tục đâm chồi nẩy lộc và trường 
tồn. Theo nhà khảo cổ Buchanan, viếng Bồ Đề Đạo Tràng năm 
1811 cho rằng “Cây Bồ Đề hiện tại chỉ trên 100 tuổi, là cháu chít 
trên 20 đời của cây Bồ Để nguyên thủy, nhưng vị trí cây Bồ Đề 
nguyên thủy cũng chính tại ngay chỗ này.” Vào năm 1862, nhà 
khảo cổ Alexander Cunningham, người có công lớn trong việc 
khai quật các di tích Phật giáo chẳng những tại Bồ Đề Đạo 
Tràng, mà còn ở nhiều nơi khác, đã nhận xét như sau: “Cây Bầ 
Đề đã bị tàn úa rất nhiều, thân cây hơi ngả về phía Tây với ba 
nhánh lớn vẫn còn màu xanh, nhưng những nhánh khác thì đã 
vàng vọt mục nát.” Lần thứ hai vào năm 1871, và lần thứ ba vào 
năm 1875, Cunningham lại viết: “Lúc này cây Bồ Đề đã hoàn 
toàn bị héo hon mục nát và sau đó vào năm lŠ?76, sau một cơn 


38 


giông, cây Bồ Đề cũ đã bị cuốn phăng ẩi, chỉ còn lại thân cây 
nằm ngả về hướng Tây của bức tường. Nhưng may thay, có nhiều 
hạt giống đã rơi rớt lại để rồi những mâm chôồi non của cây cha 
mẹ chúng đã nhú mâm sinh sống lại tại chính nơi đó.” Cũng theo 
Cunningham, Bồ Đề là một loại cây phát triển nhanh và có đời 
sống ngắn, chỉ trên dưới 100 năm, nên không thể nào cây 
nguyên thủy còn được đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, cây Bồ Đề 
tại Bồ Đề Đạo Tràng có sức sống nối tiếp từ các hạt giống của 
chính cây mẹ của nó, và cây Bồ Để hiện nay chắc hẳn phải là 
cây cháu đời thứ 20 nếu kể từ cây Bồ Đề thời Đức Phật. Lại 
cũng có nhiều nghiên cứu khác cho rằng cây Bồ Đề hiện tại là 
cháu đời thứ năm của cây nguyên thủy? Phía bên trái cội Bồ Đề, 
người ta tạc “Hai Dấu Chân Phật” để tưởng nhớ đến dấu chân 
của Đức Thế Tôn từng đã lưu lại đây, trước cũng như sau khi 
Ngài thành đạo. Bên dưới gốc Bồ Đề là Kim Cang Tòa, tưởng 
niệm nơi Đức Phật tọa thiển. Tòa Kim Cang là một thành xi 
măng vuông để giữ gốc cây Bồ Đề. Một tấm vải vàng thật lớn 
được quấn bên dưới gốc cây để làm tăng thêm vẻ trang nghiêm 
cho cây. Bên ngoài Tòa Kim Cang khoảng hai thước là một vòng 
rào vuông khác bao bọc quanh cây Bồ Đề và Tòa Kim Cang. 
Khách hành hương có thể vào bên trong chiêm ngưỡng, nhưng 
không được vào nội vi vòng rào của Kim Cang Tòa. Cây Bồ Để 
và Kim Cang Tòa được chăm sóc rất kỹ lưỡng, lúc nào cũng có 
mỘt VỊ sư người Ấn Độ thuộc chùa Phật giáo Ấn Độ (Maha 
Bodhi Mahavihara), nằm trong Ban Quản Trị Đại Tháp, chăm 
sóc, và túc trực để hướng dẫn khách hành hương. 


Kx C>aug TTöa#{Œtawmeowd TTÍueowe 

TTöòa Kim Cang nằm khoảng giữa Đại Tháp và cội Bồ Đề. 
Theo lịch sử Phật giáo thì tòa này được vua A Dục xây vào 
khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch. Tương truyền thời xa xưa, 
tòa Kim Cang được trang hoàng bằng những loại đá quí như san 
hô, mã não, hồng ngọc, bích ngọc, hổ phách, lưu ly, trân châu, 


39 


ngà, vàng, bạc, vân vân. Nhưng theo thời gian những bảo vật đã 
bị mất dần. Ngày nay tòa Kim Cang được bảo vệ trong một hàng 
rào xi măng có lối kiến trúc cổ và một hàng rào có trụ bằng kim 
loại mạ vàng do nước Tích Lan xây dựng. Ngay trên tòa là một 
mái cong được xây lên để che mưa tránh nắng. Đây là nơi Đức 
Phật đã ngồi thiển định trong suốt 49 ngày đêm. Năm 1881, các 
nhà khảo cổ đã đào được tại đây một tòa bằng đồng mạ vàng, 
dài 2.28 mét, ngang 1.29 mét, cao 0.914 mét. Trên mặt và chung 
quanh tòa có khắc rất nhiều hoa văn rất mỹ thuật. Đối với Thánh 
tích Bồ Đề Đạo Tràng thì Kim Cang Tòa là một di vật thiêng 
liêng nhất vì nó chính là trung tâm của vũ trụ, nơi tọa thiển và 
thành đạo của một bậc Đại Giác, bậc thầy của trời người. Nơi 
mà các đệ tử Phật tin là cái nôi của Phật giáo. Trong ký sự, Ngài 
Huyền Trang đã kể về Bồ Để Đạo Tràng như sau: “Đi về phía 
Tây Nam từ đính núi Pragbudhi khoảng 14 hay 15 dặm, chúng ta 
sẽ đến cây Bồ Đề. Cây này được bao quanh bởi một bức tường 
sạch cao lớn và vững chắc. Bức tường này hình chữ nhật cạnh 
dài chạy từ Đông sang Tây, cạnh ngắn chạy theo hướng Bắc 
Nam. Chu vì của bức tường này khoảng 500 bước. Chính giữa khu 
tường là tòa Kim Cang, nơi Đức Phật ngôi thiền. Trong thời xa 
xưa đời hiền kiếp khi quả đất được tạo ra thì tòa Kim Cang này 
cũng đã xuất hiện. Tòa nằm ngay giữa trung tâm của vũ trụ và đi 
sâu vào kim luân rồi ăn sâu xuống lòng đất. Tòa được làm bằng 
Kừn Cương. Chu vì khoảng chừng 100 bước, trên tòa này có 
1.000 vị Phật đời hiền kiếp đã ngôi và nhập kim cang định vì vậy 
mà tòa được gọi là Kim cang. Đây cũng chính là nơi Đức Phật đã 
đạt được Thánh đạo, vì vậy nó cũng được gọi là Bồ Đề Đạo 
Tràng. ” 

Hiện tại ngôi Đại Tháp được bao bọc bởi hàng rào gạch. Bên 
trái Đại Tháp có lối kinh hành trên nên cao hình chữ nhật với 
những đóa sen để kỷ niệm hoa sen xuất hiện nâng những bước 
chân của Đức Phật khi Ngài vừa mới xuất định đi hành thiền. 
Bên ngoài ngôi Đại Tháp có rất nhiều chùa, tháp, khách sạn, nhà 


40 


ăn, và những sạp bán đồ Phật cụ cũng như những vật kỷ niệm 
liên quan đến Phật giáo khác. 





(Đường kinh hành bên cạnh Đại Tháp Bodhgaya 
-Inner Walking Meditation Roufe) 


Chung quanh Đại Tháp có tất cả ba đường “Kinh Hành.” 
Đường trong cùng gần Đại Tháp, đường giữa nằm tương đối cao 
hơn và đường ngoài cùng nằm gần vòng rào, khoảng lưng chứng 
Đại Tháp. Chung quanh Đại Tháp còn có nhiều tháp nhỏ, do các 
vị vua và các nhà doanh thương giàu có xây dựng về sau này. Dù 
niên đại xây dựng có khác nhau, nhưng các tháp đều có lối kiến 
trúc giống nhau. Kể từ khi vua A Dục chiêm bái khu Bồ Đề Đạo 
Tràng, khu này đã trở nên khu Thánh tích thu hút chẳng những 
các hàng vua chúa, mà ngay cả hàng dân dã các nơi cũng têể tựu 
về đây chiêm bái và đảnh lễ. Không riêng gì các vương triều tại 
Ấn Độ mà các vương triểu lân bang như Miến Điện, Népal, 
Bhutan, Thái Lan, Tích Lan... đã thi nhau làm cho Bồ Đề Đạo 
Tràng ngày càng phát triển và đẹp đẽ hơn. Bất cứ nơi nào có in 
dấu chân Phật, nơi ngày lưu trú, tắm giặt, hay thọ thực...mỗi nền 
tháp, mỗi ao nước, gốc cây, vân vân đều được tạc vào trụ hay bia 
đá và không có thứ gì có thể làm mờ nhạt đi những nét đậm lịch 


4I 


sử một thời của Phật giáo này. Khoảng năm 450 AD vương triều 
Miến Điện đã cho trùng tu Đại Tháp. Và theo bia ký (588- 89), 
một người trong hoàng gia Tích Lan tên Mahanama đã cho xây 
tại đây một ngôi già lam có sức chứa hơn 1.000 chư Tăng mà 
theo ký sự của Ngài Huyền Trang có ghi: “Năm 635 khoảng 
1.000 Tỳ Kheo thuộc Thượng Tọa Bộ đã trú ngụ trong ngôi già 
lam này.” Vào khoảng năm 600, một vị vua Bà La Môn của xứ 
Bengal, vì thù nghịch với Phật giáo nên đã cho chặt và đốt phá 
cội Bồ Đề. Đến năm 620 thì vua Purna Varma cho phục hồi lại 
cội Bồ Đề và cho dựng một hàng rào cao khoảng 7 mét để bảo 
vệ. Từ đó đến nay, cây Bồ Đề tại đây không còn bị ai hại nữa. 





(Tượng thờ Quán Thế Âm Như Ý, 
bên trong về phía trái của Bồ Đề Đạo Tràng) 


Trong khuôn viên Đại Tháp có hai ngôi tháp, một bên trái và 
một bên phải, sát bên cửa Đại Tháp, không phải là tháp của Phật 


42 


giáo, mà là của Ấn giáo. Những vị giáo sĩ Bà La Môn đã khéo 
léo đặt thêm trong tháp một vài tượng Phật cho Phật tử hành 
hương lầm tưởng là Tháp Phật giáo. Bên trong mỗi ngôi tháp này 
đều có năm pho tượng thần Shiva. 

Sau khi tụng một thời kinh và cúng đèn Đại Tháp, sư Minh 
Thành thuyết minh về lược sử Đức Phật và việc thành đạo của 
Ngài. Gần hai mươi sáu thế kỷ về trước, vào một đêm Đông lạnh 
giá, trong khi chúng sanh còn đang nửa tỉnh nửa mê trong cơn 
trường mộng, thì một ánh sáng kỳ diệu đã xuất hiện nơi Vườn 
Lâm Tỳ Ni, trong vùng Đông Bắc Ấn Độ. Thái Tử Tất Đạt Đa 
đản sanh. Theo tục lệ Ấn Độ thời bấy giờ, Thái Tử kết hôn với 
công chúa Da Du Đà La (Yasodhara) rất sớm, ở tuổi 16. Là một 
Đông cung Thái Tử trong một vương quốc phổn thịnh, Ngài 
muốn gì được nấy trong xa hoa lộng lẫy. Thế nhưng Ngài đã sớm 
thức tỉnh được cơn trường mộng “sanh-già-bệnh-chết” của chúng 
sanh vạn loài nên năm 29 tuổi, Ngài quyết định từ bổ cung vàng 
điện ngọc, xuất gia tầm đạo giải thoát cho nhân loại. Sau khi rời 
bồổ cung vàng điện ngọc, Ngài trở thành một vị “khất sĩ cô thân 
vạn lý du. Ngài đã đi bộ gần 650 cây số đến thành Vương Xá để 
bắt đầu cuộc tu khổ hạnh. Tại đó Ngài đã tòng tu với Đạo sĩ A 
Ra La Ca La Ma (Alara Kalama), rồi sau đó Ngài đến tu thiển 
định với đạo sư Uất Đà Ca La Ma Tử (Uddaka-Ramaputta), 
nhưng sau đó Ngài nhận chân ra rằng những thứ này đều không 
phải là con đường giải thoát mà Ngài đang đi tìm. Ngài bèn từ 
giả vị đạo sư và tiếp tục đi đến khu rừng Khổ Hạnh (Uruvela) 
cách đó khoảng 65 cây số. Tại đây Ngài cùng năm anh em Kiểu 
Trần Như tu tập khổ hạnh. Không có phép khổ hạnh nào mà 
Ngài không tập qua. Ngài cùng các huynh đệ đã thực hành 
những phương pháp tự hành xác khắc nghiệt nhất trong sáu năm 
liền. Nào nín thở, nào nhịn ăn hay chỉ ăn ngày một giọt súp hoặc 
một hột mè, nào đè lưỡi, nào cắt đứt hơi thở, nhưng tất cả đều là 
sự hủy hoại thân thể một cách oan uổng chứ không đem lại kết 
quả như Ngài mong đợi. Dáng dấp tươi trẻ ngày nào của một vị 


43 


Thái Tử phương phi tuấn tú đã biến đâu mất tự lúc nào, nhường 
chỗ cho một tấm thân gầy còm khô đét, chỉ còn lại da bọc xương 
mà thôi. Thần chết như vẫy gọi đâu đó mà con đường tầm đạo 
giải thoát hãy còn mờ mịt. Sau đó Ngài quyết định từ bỏ con 
đường khổ hạnh thái quá này. Ngài tự nhủ, muốn tu hành để đạt 
đến đạo quả giải thoát, phải duy trì tấm thân này chứ không thể 
để cho nó chết dần mòn một cách vô bổ. Do đó một sáng nọ 
Ngài nhận bát cháo sữa trộn với mật ong do nàng SuJafa cúng 
dường. Chính việc làm này khiến cho năm anh em Kiều Trần 
Như xa lành Ngài mà đi đến vườn Lộc Uyển để tiếp tục tu hành 
khổ hạnh. Sau khi nhận bát cháo sữa, sức khỏe Ngài hồi phục, 
Ngài qua bên kia sông Ni Liên Thiền (Neranjara), nằm về phía 
Nam thành phố Gaya chừng 10 cây số, thả chiếc bình bát xuống 
dòng sông và nguyện rằng: “Nếu dòng sông này xác chứng được 
sự quyết chí tu hành của ta để thành đạo cả, thì xin chiếc bát này 
hãy trôi ngược dòng Ni Liên.” Thật vậy, sau khi Ngài thả chiếc 
bát xuống sông, nó đã trôi ngược dòng như lời nguyện của Ngài. 
Khi bước lên bờ, Ngài nhận bó cỏ kiết tường do một người nông 
dân cúng dường. Sau đó Ngài đi đến Gaya, ngồi dưới gốc cây 
Tất Bát La và lại phát nguyện: “Nếu fa ngôi tòa này mà không 
chứng được đạo vô thượng bồ đề, thì thân này dù tan xương nát 
thịt, ta quyết không đứng dậy. ” Phát nguyện xong Ngài đã ngồi 
thiển định trong suốt 49 ngày đêm. Và chính dưới gốc cây Bồ Đề 
thiêng liêng này vào năm 528 trước Tây Lịch, Ngài đã giác ngộ 
nguyên lý giải thoát. Ngài đã lần lượt chứng đắc các tầng thiển 
từ sơ thiển, nhị thiển, tam thiền, tứ thiển, cũng như tứ thiển vô 
sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Sau đó với tâm định tĩnh, Ngài tuần tự 
chứng đắc túc mạng minh (nhớ hết các đời quá khứ), thiên nhãn 
minh (thấy hết sự sống chết của chúng sanh muôn loài), và lậu 
tận minh (thấy tất cả các lậu hoặc, nguyên nhân đưa đến các lậu 
hoặc, và phương cách diệt trừ các lậu hoặc). Từ đó một tri kiến 
khởi lên trong Ngài “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần 


44 


làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.” Sau khi thành 
Phật, Đức Phật đã lưu lại Bồ Đề Đạo Tràng thêm một tuần nữa 
để tiếp tục an trú trong thiển định. Tuần thứ hai Ngài đến tháp 
Animesalochana, tại đây Ngài nhìn về hướng cội Bồ Để không 
chớp mắt trong suốt một tuần lễ để tạ ơn sự trợ giúp che chở của 
nó trong suốt 49 ngày đêm thiển định của Ngài. Từ đó trở về sau 
này, cây Bồ Đề trở thành một biểu trưng đặc biệt cho sự giác 
ngộ tối thượng của Đức Phật. Và cũng vì thế mà nó được lễ bái 
và thờ kính như chính bản thân Đức Phật vậy. Tuần thứ ba Ngài 
đi kinh hành từ ngôi tháp Animesalochana này trở về cội Bồ Để 
mà theo truyền thuyết Phật giáo thì từng bước chân Ngài đi là 
từng đóa sen nở nâng bước chân Ngài. Hiện tại khối đá 
Chankramenar, nơi đánh dấu quãng đường nơi Đức Phật qua lại 
gần cội Bồ Đề vẫn còn đây. Chiểu dài khối đá khoảng 16 mét, 
chiều ngang khoảng 1.1 mét và chiều cao khoảng 0.914 mét. 
Tuần lễ thứ tư Đức Phật an trú trong điện Ratanaghara. Tại đây 
Ngài quán chiếu sâu hơn về định luật Nhơn Quả cũng như những 
vấn để thuộc về siêu hình học của Vi Diệu Pháp (Abhidharma), 
mà theo truyền thuyết thì chính tại đây kim thân của Đức Phật 
tỏa ra ánh sáng năm màu “Xanh, vàng, đỏ, trắng và cam.” Đây 
cũng chính là năm màu mà Đại Hội Phật giáo tại Tích Lan năm 
1958 đã công nhận làm màu cờ cho Phật giáo quốc tế. Tuần thứ 
năm Đức Phật an trú dưới gốc đa (Ajapala) gần cổng Đại Tháp 
để chứng nghiệm sự an lạc và khinh an của giải thoát, có sách 
viết là cây Ni câu đà (Nigrodha). Vị trí của cây này hiện nay 
người ta không xác định được, tuy nhiên các nhà khảo cổ cho 
rằng nó nằm gần cổng Đại Tháp. Chính tại nơi đây các vị Bà La 
Môn đã đến vấn nạn Ngài và Ngài đã nói cho họ nghe về sự cao 
quí của một con người không phải từ dòng họ, mà do nhân cách 
và cách hành sử hiện đời của con người ấy. Ngài nói: “Mộ người 
không phải khi sanh ra là Bà La Môn mà chính là khi chết đi việc 
ấy mới quyết định tùy theo nghiệp anh ta đã làm trong đời này. 
Bà La Môn có nghĩa là phạm chí và chỉ những người nào tạo 


45 


nghiệp lành mới có thể sanh thiên thì mới gọi được như vậy.” 
Tuần lễ thứ sáu Đức Phật an trú tại hồ Muchalinda, phía Nam 
đại tháp. Trong một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp nổi lên ầm 
ầm, rắn thần Mucalinda đã hiện đến bảo vệ Ngài. Về phía Nam 
của hồ hãy còn có một tượng Phật được che chở bên trên bởi một 
tượng rắn rất lớn. Trong hồ người ta trồng rất nhiều sen, súng và 
nuôi rất nhiều cá. Dọc hai bên bờ hồ có hàng rào chắn, sát bên 
là khu vườn đầy hoa muôn sắc. Nước trong hồ ngày nay đã bị ô 
nhiễm khá nặng nể, tuy nhiên, vào buổi sáng sớm thường có 
những vị theo Ấn giáo đến đây tắm rửa và dâng nước lên thần 
mặt trời. Mới sáng sớm là đoàn người bán cá cho người hành 
hương phóng sanh đã tụ tập đầy nơi cổng đi vào hồ, quang cảnh 
nơi đây thật vô cùng náo nhiệt. Hiện nay có một ngôi làng nằm 
về phía Nam Đại Tháp chừng 1.6 cây số có tên là Muchilinda, có 
lẽ bắt nguồn từ sự cố này. Tuần lễ thứ bảy Đức Phật an trú nơi 
cây Rajayatana ở phía Đông Nam của Đại Tháp để chứng 
nghiệm sự an lạc của quả vị giải thoát hoàn toàn. Tại đây Ngài 
đã tuyên thuyết giáo pháp cho hai vị thương buôn, một tên là Đế 
Lê Phú Bà (Tapussa) và người kia tên là Bạt Lê Ca (Balluka). 
Đây là hai vị Phật tử tại gia đầu tiên của Đức Phật.”Sau đó Đức 
Phật du hành về thành Ba La Nại, đến Vườn Lộc Uyển để tìm 
năm người bạn đồng tu trước kia, hầu truyền đạt cho họ những gì 
Ngài đã chứng ngộ. 

Sự thành đạo của Đức Phật chẳng những là một chiến thắng 
vẻ vang cho riêng Ngài, mà còn là một cuộc cách mạng tâm linh 
vô tiền khoáng hậu. Chính Đức Phật đã mở ra cho nhân loại một 
con đường giải thoát, giải thoát khỏi mọi hệ lụy của khổ đau 
phiền não, hầu mang lại cho con người một cuộc sống an lạc và 
hạnh phúc, một cuộc tu đến chân thiện mỹ cũng như giải thoát 
rỐt ráo. 


Sau đó, Hòa Thượng hướng dẫn cả đoàn đi nhiễu vòng quanh 
Đại Tháp và chiêm ngưỡng Kim Cang tòa. Tôi cảm thấy niềm 


46 


xúc động thật mạnh trên toàn thân toàn tâm, một nỗi xúc động 
không thể diễn tả được bằng lời. Cả thân tâm tôi bị thu hút 
không phải bởi sự hùng vĩ của đại tháp, mà bởi kính ngưỡng sự 
vĩ đại và cao cả của Đức Phật. Tôi nghĩ chắc mọi người, ai cũng 
có một nỗi cảm xúc như tôi. Lúc quỳ đẳnh lễ Kim Cang Tòa và 
cội Bồ Đề uy nghi sừng sững, tôi thấy mình nhỏ bé quá trước sự 
vĩ đại của Đức Thế Tôn, lòng tôi như cảm thấy mình đang quỳ 
trước mặt Đức Thế Tôn mà nghe lòng lâng lâng niềm kính 
ngưỡng. Có nhiều người cho rằng mình bất hạnh vì sanh ra vào 
thời không có Phật. Riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy. Tôi không 
có cái may mắn như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay 
A Nan, Ca Diếp... là được sanh ra ngay vào thời có Phật, nhưng 
tôi vẫn còn cái may mắn là có giáo pháp và Tăng đoàn, tôi vẫn 
còn có Hòa Thượng là vị hướng dẫn tinh thần, là ân sư đã dìu dắt 
tôi từng bước hướng thượng. 


+fk zÄ»k, 3È Sao "Txâg 





(Bồ Đề Đạo Tràng by nighf) 





(Bồ Đề Đạo Tràng by nighữ) 





(Cây Bồ Đề-Bồ Đề Đạo Tràng) 


48 





l LÔ Ỷ 
(Lễ xuất gia gieo duyên-Bồ Đề Đạo Tràng) 





49 






° : — Sẽ 
(Tụng kinh dâng hoa tại Bồ Đề Đạo Tràng) 





"à. 


(Tụng kinh & dâng hoa-Bồ Đề Đạo Tràng) 


50 





51 





Sáng sớm ngày 1 tháng 12, chương trình có phần thay đổi, 
thay vì đi thăm Thành Vương Xá và núi Linh Thứu như đã dự 
tính, đoàn đi thăm Khổ Hạnh Lâm (Uruvela), làng Sujata và 
sông Ni Liên Thiền (Naranjana). Khổ Hạnh Lâm cách Gaya 
không xa lắm, nhưng đường sá gỗ ghê xấu xí nên đoàn phải mất 
gần 2 giờ mới tới làng Bakraur. Xe buýt cố gắng chạy len lỏi vào 
những con đường rất hẹp và rất xấu cho đoàn hành hương đỡ 
phải đi bộ. Tuy nhiên, gần đến đồi Pragbodhi, xe không còn vào 
được nữa, nên chúng tôi phải đi bộ khoảng 10 phút sau mới đến 
đỉnh Uruvela. Chính nơi đây Đức Phật đã rời bỏ năm người bạn 
đồng tu để chuyển sang con đường “Trung Đạo.” Ngài đã từng 
trú ngụ trong hang đá Dungeswari trong một thời gian dài. Ngày 
đó, sau khi rời bỏ kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thái tử Tất Đạt Đa đã 
phi ngựa qua vùng quê hương của dòng họ Thích Ca, rồi vượt 
qua xóm làng của bộ tộc Malla. Ngài đã cùng Sa Nặc (Sarnath) 
đến bên bờ sông A Nô Ma, tại đây Ngài đã cắt mớ tóc nhờ Sa 


32 


Nặc Mang về trao lại cho phụ vương, cởi bỏ áo hoàng bào để đổi 
lấy chiếc áo rách cũ kỹ của người thợ săn, rồi chia tay trong 
tiếng khóc nức nở của Sa Nặc. Kể từ đó Thái tử Tất Đạt Đa đã 
trở thành vị sa môn khổ hạnh, cô thân vạn lý du tìm chân lý giải 
thoát cho nhân loại. Mỗi sáng Ngài ôm bình bát ra đi, Ngài đi 
một cách lặng lẽ, đến trưa thì dừng chân lại trước nhà của những 
dân làng để chờ sự cúng dường của họ, sau khi thọ trai, Ngài 
dừng lại một bóng cây nào đó để tu tập khổ hạnh. Ngài tìm hết 
thầy này đến thầy khác, từ thầy Bạt Già Bà (Bhagava), rồi đến 
thầy A Ra La Ca Lan (Aralakalama), rồi lại đến thầy Uất Đầu 
Ka La Ma Tử (Udraka-Ramaputta)... để thọ giáo, nhưng không 
có vị nào vượt qua được sự thông thái của Ngài, nên Ngài tiếp 
tục đi về xứ Ma Kiệt Đà, vào kinh thành Vương Xá. 





(Hòa Thượng Giác Nhiên và đoàn hành hương 
vừa mới tới khu Khổ Hạnh Lâm) 


Tại đây Ngài hạnh ngộ với vua Tần Bà Sa La, và cũng tại 
đây Ngài gặp năm anh em A Nhã Kiều Trần Như trong khu rừng 
Khổ Hạnh Lâm, nơi mà Ngài đã cùng họ tu tập ròng rã trong 6 


33 


năm liền. Ngày nay ngọn đổi này có tên là Dhongra, cách làng 
Bakraur chừng 1.6 cây số về phía Đông Bắc, dọc theo bờ sông 
Ni Liên Thiền. Trên ngọn đổi này ngày nay có một ngôi chùa 
Tây Tạng. Khách hành hương leo lên tới đỉnh thường được các vị 
sư Tây Tạng đãi trà. Hòa Thượng cùng đoàn leo lên hang Khổ 
Hạnh nằm trong khu khổ hạnh lâm. Sau đó đoàn bố thí tài vật 
cho những người nghèo trong khu quanh rừng Khổ Hạnh trước 
khi đến làng Sujata. 


+âwk „Äxk Tại Khể TaxkÐ@m 





(Xe buýt lòn lách qua những con đường gô ghê 
đưa đoàn hành hương đến Khổ Hạnh Lâm) 


54 






_ (HT Thích Giác Nhiên đang hướng dẫn 
đoàn hành hương lên Hang Khổ Hạnh ) 





(Không biết thời Đức Phật còn tại thế như thế nào chứ hiện giờ thì người 
dân ở khu Khổ Hạnh Lâm cũng không khá gì hơn cái tên của nó) 


35 






+ ễ 


(Đoàn đang được Hòa Thượng Thích Giác Nhiên hướng dẫn ải lên 
Hang núi nơi Đức Phật đã từng trú ngụ lúc Ngài tu Khổ Hạnh) 








— 





+ - 


(Đoàn hành hương đang thăm viếng Khổ Hạnh Lâm) 


56 









— 
2 


(Hang Khổ Hạnh Dungeswari trong rừng Khổ 


(Những người dân nghèo khổ tại Khổ Hạnh Lâm đang chờ được ủy lạo) 


57 






_N “No FY.. sa “dể ¿ 
(Trên đường từ Hang Khổ Hạnh ấi xuống, một số vị trong đoàn đang 
bố thí tiền bạc cho những người nghèo trong khu Khổ Hạnh Lâm) 





SG 1S SE... 7 „ 
(Những người dân nghèo khổ tại Khổ Hạnh Lâm 
vẫn còn luyến tiếc với khách hành hương) 


38 








(Đoàn hành hương chụp hình lưu niệm tại Khổ Hạnh Lâm) 


59 


S6wa MP tew "Ti¿ều (CNaxaw, Jjaxsa) 


ông cách Đại Tháp khoảng 200 mét về phía Đông. Ngày 
nay sông này có tên là Lilajan. Sông rộng trên 1 cây số. Vào 
mùa nắng, sông khô cạn gần như không còn một giọt nước. Đến 
mùa mưa thì nước chảy rất mạnh. Hiện nay chánh phủ Ấn Độ đã 
bắt ngang qua sông này một cây cầu thật dài, rất thuận tiện cho 
việc giao thông qua lại với làng Bakraur. Theo truyền thống Phật 
giáo thì chính tại nơi này Đức Phật đã tắm gội sạch sẽ, sau đó 
Ngài nhận bát cháo sữa do nàng Sujata cúng dường, rồi Ngài 
nhận thêm bó cỏ kiết tường làm gối ngồi thiển từ một nông dân 
trong vùng, trước khi Ngài đi về cội Bồ Đề bắt đầu thiển định. 


Q 
- 
LI: 
Ũ 


ó`Ww 


1k 
- Xi Lệ SA 





(Chụp hình lưu niệm tại bờ sông Ni Liên Thiên) 





(Cây Bồ Đề bên bờ sông Ni Liên Thiền) 





(Sông Ni Liên Thiền khô cạn) 


61 






HN 
! Thị: Ízfhe ancienf P[ace eÌtere 
+ Sujal: sf vilaay Šenani (Ñakrpur,. 
-- hadoffeed milkviet b§4xfha ¿ 
undir the Bangan fret . 

: q)ầ(cÄn!d14tp(2u(4 







(Chính tại gốc cây này bên bờ sông Ni Liên Thiên, nàng Sujata 
đã dâng cúng bát sữa cháo lên Đức Phật) 


c#`àng SujJata-KutI, nơi nàng Tu Xà Đa (SuJata) đã dâng bát 
cháo sữa lên Đức Phật. Vị trí của làng nằm khoảng 2 cây số về 
phía Nam bờ sông Ni Liên Thiên, thuộc địa phận làng Bakraur 
bây giờ. Tại đầu làng có một ngôi miếu nhỏ thờ hình Đức Phật 
ngồi thiển và cô gái chăn cừu Tu Xà Đa dâng sữa để ghi nhớ 
chính nơi đóThái Tử Tất Đạt Đa đã nhận bát cháo sữa do nàng 
Tu Xà Đa cúng dường. Không biết ngày xưa làng Sujata thế nào, 
nhưng chắc là sung túc hơn bây giờ nhiều vì thuở ấy nhà của 
nàng Sujata hãy còn có sửa để cúng dường Đức Phật, chứ ngày 
nay ngôi làng ấy xơ xác điều hiu, dân làng nghèo nàn thê thảm, 
nên họ chỉ biết có xin chứ không hề biết đến chuyện “cho” ai thứ 
gì. Còn sông Ni Liên Thiển, một chứng tích lịch sử trong việc 
Đức Phật chuyển sang “Trung Đạo,”con sông ấy hãy còn đây 
trên bản đồ, nhưng trên thực tế nó chỉ còn là một bãi cát bao la, 
không còn lấy một chút nước nào nữa. Chính nơi đây, sau khi 
vượt sông Ni Liên Thiền, Thái Tử Tất Đạt Đa đã nhận bát cháo 


62 


sữa của nàng Sujata, nhờ đó mà sức khỏe của Ngài hồi phục dần 
dần. Rồi tiếp đó Ngài nhận bó cỏ cúng dường của một người 
nông dân để làm gối tọa thiển. Sau đó Ngài tìm đến gốc cây Bồ 
Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng, và quyết chí thiển định cho đến khi 
đạt thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Theo truyền thuyết Phật giáo, thì hôm đó nàng Sujata đang 
vừa đi vừa dệt mộng cho một buổi cơm trưa ngon lành với túi 
mật ngọt mà cha cô đã mua khi bán hết củi khi sớm. Khi ấy nàng 
thấy thấp thoáng một sa môn đang ngồi dưới một gốc cây. Dù 
sau sáu năm tu khổ hành, thân thể của Thái tử Tất Đạt Đa đã 
gầy tóp, má hóp sâu, nhưng nơi Ngài toát ra một cái gì vô cùng 
cao quý, mà theo cô nghĩ phải là dáng vẻ của một vị trời. Cô 
nghĩ mình phải cúng dường cho vị trời này mới được. Thế là 
nàng lấy túi cháo sữa trên vai xuống đổ vào bình bát, sau đó cô 
trút hết túi mật mà cô đang mong thèm cho buổi cơm trưa hôm 
đó. Rồi với tất lòng thành kính cô quỳ xuống và cúng dường cho 
Thái tử và thầm vái là đang cúng dường cho một vị trời. Lúc đó 
Thái tử bèn ra định và bảo nàng là Ngài chỉ là một vị sa môn chứ 
không phải là một vị trời. Nàng Sujata với lòng kính ngưỡng vô 
biên đã bẩm với Ngài rằng: “Dù Ngài là một vị trời hay chỉ là 
một đạo sĩ, cũng xin Ngài nhận nơi con sự cúng dường này. Con 
nguyện cầu cho Ngài được giải thoát giác ngộ như mục tiêu hành 
đạo của Ngài.” Sau khi Thái tử chấp nhận sự cúng dường này thì 
nàng Sujata hết sức sung sướng, đứng dậy ra về. Trong khi đó, 
năm anh em Kiều Trần Như thấy hết cớ sự, tưởng rằng Thái tử 
đã phá bỏ lời nguyện tu hành năm xưa, và đầu hàng trước sự 
hành xác, nên họ quày quả quay lưng bỏ Ngài mà đi. Lúc đó 
Thái tử mới nhận chân rằng “không thể nào thái quá, mà cũng 
không thể nào bất cập được.” Vì vậy sau khi thọ nhận xong bát 
cháo sữa, Ngài liền đặt cái bát xuống dòng Ni Liên mà thệ 
nguyện: “7a nguyện đạt được giác ngộ rốt ráo, nếu lời nguyện 
của ta thành sự thật thì chiếc bát này sẽ trôi ngược dòng.” Mà 
thật vậy, lúc ấy một luồng nước xoáy đã làm cho chiếc bát trôi 


63 


ngược dòng. Sau đó Thái tử đã băng qua bên kia dòng Ni Liên 
Thiển, được một anh nông dân cúng dường bó cỏ Kusa (một loại 
cỏ thơm), Ngài bèn dùng bó cỏ làm gối lót tọa thiền, rồi đến 
ngồi tại một gốc cây mà phát nguyện: “Nếu không đạt thành đạo 
quả, ta quyết không đứng dậy và không rời khỏi chỗ này.” Sau 49 
ngày đêm liên tuc tọa thiển Ngài đã đạt thành đạo quả Cháng 
Đẳng Chánh Giác. 

Tại khu làng SuJata, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên cũng 
hướng dẫn đoàn thăm viếng khu trường học và ủy lạo một số học 
sinh và thầy cô nghèo tại đây. Khoảng giữa trưa, chúng tôi từ giã 
dân làng Sujata và lên đường trở về Bồ Đề Đạo Tràng. 

Sau khi rời khu làng Sujata, chúng tôi trở về lại Bồ Đề Đạo 
Tràng. Khoảng 1:00 giờ trưa ngày I tháng 12, 2005, đoàn dự lễ 
Hòa Thượng làm lễ xuất gia cho hai vị cư sĩ tại Bồ Đề Đạo 
Tràng, rồi thăm viếng một vài ngôi chùa lớn tại đây. Tối đêm đó 
Phật tử chúng tôi được tự do thăm viếng Đạo Tràng. 





(Lễ quy-y tại Bodhgaya trưa 3/12/05) 





(Sau lễ quy-y Hòa Thượng hướng dẫn tụng kinh câu an) 


NLzwa NgetC®kaa "Tại Bề Sao "Tuảng 

Có thể nói Bồ Để Đạo Tràng là một trong những Thánh tích 
hãy còn khá nguyên vẹn. Chung quanh khu vực Đạo Tràng, các 
quốc gia trên thế giới đến đây xây những ngôi chùa thật uy 
nghiêm và to lớn. Buổi chiều ngày 1 tháng 12 năm 2005, đoàn 
chúng tôi được Hòa Thượng Thích Giác Nhiên và các Tăng Ni 
sinh hướng dẫn đi thăm các chùa quanh vùng như chùa Việt Nam 
Phật Bảo Tự, chùa Nhật Bản, Tích Lan, vân vân. Tất cả đều uy 
nghi đồ sộ. Vì không đủ thì giờ nên chúng tôi chỉ ghé lại một số 
chùa do Tăng Ni sinh giới thiệu, chứ chúng tôi không đến được 
từng nơi để thăm viếng. Tuy nhiên, trên đường đi, Sư Cô Liên 
Phụng và Thầy Minh Thành thay phiên nhau thuyết minh về tất 
cả những ngôi chùa trong vùng này. 


65 


416L #©Đat Đề 4®Đè-Mkabodl¿ Societo 
Sau đó chúng tôi ghé qua thăm Hội Mahabodhi Society nằm 
kế bên chùa Tây Tạng, không xa Đại Tháp bao nhiêu. Hội được 
ngài Anagarika Dharmapala người Tích Lan sáng lập vào năm 
1891, là một Hội có tầm vóc lớn có trụ sở khắp nơi trên thế giới, 
như tại Hoa Kỳ, Anh, Tích Lan, Nhật Bản, Népal... và hoạt động 
rất mạnh ở Ấn Độ. Trụ sở Hội tại Bồ Đề Đạo Tràng được chính 
phủ Sri Lanka tài trợ xây cất và do các vị sư người Tích Lan 
quần trị. Đây còn là trung tâm thiển quán, cơ sở giáo dục, trạm y 
tế từ thiện xã hội cho dân làng. Ngoài ra, phía sau Hội còn xây 
nhiều phòng khách xá cho khách hành hương nhằm tạo ngân quỹ 

cho các lớp cấp I cho học sinh nghèo tại địa phương. 


Œ>lkua vẤẮu 4 Mokatodf:¿ Nokautkaxa at 
'Đodkaaua 

N gôi chùa Maha Bodhi Mahavihara, nằm đối diện với Đại 
Tháp, được chính phủ Ấn Độ tài trợ xây cất và đặt dưới sự quản 
trị của Ban Quản Trị Đại Tháp Bồ Đề (Buddha Gaya Temple 
Management Committee). Được biết ủy ban này do quận trưởng 
Gaya làm chủ tịch, cùng với tám thành viên, bốn thuộc Ấn giáo 
và bốn vị sư Phật giáo. Chùa Maha Bodhi Mahavihara được đặt 
làm trụ sở ủy ban. Chùa còn là trụ sở thông tin chính thức cho 
toàn khu Bồ Đề Đạo Tràng. Bên trong chùa có phòng nghỉ ngơi 
cho khách hành hương. Các vị sư Ấn Độ tại ngôi chùa này luôn 
túc trực tại Bồ Đề Đạo Tràng để hướng dẫn khách hành hương. 


C>lwa "Thét cau - That TTempbe at 'Đodkaaua 
Kế bên Hội Mahabodhi Society là ngôi chùa Thái Lan, với 
dáng vẻ uy nghi sừng sững, tạo cho khu vực quanh Bồ Đề Đạo 
Tràng một vẻ đặc thù riêng của nó. Bên trong chánh điện là 
tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng vàng, tạc đúc theo 


66 


kiểu Thái Lan. Theo tài liệ lịch sử ngôi chùa thì pho tượng này 
được Thái Tử Thái Lan tên Hanon Kittikheaenhern dâng cúng 
60.000 mỹ kim để đúc vào năm 1956. Năm 1957, hoàng gia Thái 
Lan tài trợ cho việc xây cất ngôi chùa này. Toàn bộ chùa được 
xây cất theo kiến trúc và vật liệu đặc biệt của người Thái Lan. 
Chùa có một khuôn viên rộng rải, nằm về hướng Tây của khu 
Đại Tháp. Mái chùa có những đường nét cong đặc biệt, mái lợp 
ngói vàng rất công phu. Phía sau chánh điện là hai dãy phòng 
nghỉ, xây theo hình chữ U, có thể chứa trên 300 khách hành 
hương. 


c>kwa Nk§@t ều- 
xJapawexae "Temute at 'Đodkaaua 

€ách chùa Thái Lan một quãng không xa mấy là chùa Nhật 
Bản. Cũng như dân Tây Tạng, Nhật Bản có rất nhiều chùa tại Bồ 
Đề Đạo Tràng vì hầu như mỗi tông phái đều muốn có một ngôi 
chùa riêng cho mình tại đây. Ngôi chùa này do Tông Nhật Liên 
xây dựng vào năm 1973, nằm sát bên chùa Tây Tạng, tọa lạc 
trên một khu đất cao. Muốn lên chánh điện phải bước lên hàng 
chục bậc cấp. Chùa được lót bằng một loại gạch rất đặc biệt, 
được lau chùi bóng loáng, có thể thấy bóng mình in trên đó. Tuy 
nhiên, chánh điện chùa rất nhỏ, thờ Đức Bổn Sư và hình ngài 
Nhật Liên. Cũng như các chùa khác tại đây, phía sau chùa là 
phòng nghỉ cho khách hành hương. Sau đó chúng tôi đến thăm 
một ngôi chùa khác của Nhật Bản, tên là chùa Đại Phật, với một 
pho tượng Phật vĩ đại. Tuy nhiên, chúng tôi không vào được vì 
chùa đang còn trong thời kỳ xây cất. Ngoài ra, Nhật Bản còn 
ngôi chùa Kim Cang Thừa nằm gần chùa Nhật Bổn Sơn, do Hội 
Daijokoyo xây dựng vào năm 1983, nhưng chúng tôi không có thì 
giờ thăm viếng ngôi chùa này. Nghe nói tại chùa Kim Cang 
Thừa, tiếng chuông “Hòa Bình” ngày hai thời sáng chiều vang 
dậy cả một góc trời. 


67 





TU NN 
(Chùa Đại Phật do chánh phủ Nhật tài trợ đang xây cất, 
dự trù hoàn thành vào năm 2007 ) 


Vtệt Na» V2@t Quốc TTự- 
“Vtetwaw V2tet Cuốc Tu. át 'Đodkaaua 

kiêng chùa Việt Nam Phật Bảo Tự, nằm trong một ngôi làng 
cách Bảo Tháp chừng 7 cây số, là một quần thể lớn, gồm ngôi 
Chánh Điện, ngôi khách xá thật lớn và một khu vườn rậm mát. 
Đây là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất nước Ấn Độ do 
thầy Thích Huyền Diệu xây dựng vào tháng 5 năm 1987. Chùa 
được xây trên một khu đất rất rộng, khoảng hai mẫu tây, giữa 
khu đất bao la. Khi bước chân vào sân chùa là chúng ta biết ngay 
đó ngôi chùa Việt Nam vì tất cả đều mang dáng dấp Việt Nam. 
Trên đường trải sôi đi vào chánh điện là hai hàng bông dừa, đủ 
các màu trắng, chen lẫn đỏ, hồng và màu tím thẳm. Trong sân 
chùa là những đám rau muống, rau đay pha lẫn với rất nhiều loại 
bông hoa khác, hòa lẫn với nhiều tiếng chim hót líu lo, tạo cho 
sân chùa một sắc thái thật đặc biệt của một vùng thôn dã Việt 


68 


Nam. Chính khu đất rộng rãi này đã làm cho cảnh chùa càng 
thanh u tính mịch hơn. Khu chánh điện vuông cạnh l6 mét, cao 
24 mét gồm 3 tầng. Tầng dưới đất gồm trên 30 phòng khách xá, 
mỗi phòng đều có bia khắc tên một vị Thánh Tăng. Tầng nhì 
dùng để trưng bày những di tích và kinh sách. Tầng ba thờ Đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 


C° lụa AVteu C2tácV(6w :ác TTemjpe 

€hùa Viên Giác là ngôi chùa Việt Nam thứ hai tạo Bồ Đề 
Đạo Tràng. Chùa do Thượng Tọa Thích Như Điển tại Đức thành 
lập. Chùa hoàn thành vào năm 2002 trên một khu đất khang 
trang rộng rải, với nhiều phòng nghỉ cho khách hành hương. Hiện 
tại trong chùa có một nhà hàng chuyên làm các món ăn chay 
Tàu và Việt Nam để phục vụ khách hành hương. 


Ngoài ra, tại Bồ Để Đạo Tràng còn có nhiều ngôi chùa khác 
của các xứ Trung Quốc, Đài Loan, Tây Tạng thuộc nhiều tông 
phái khác nhau như phái Gelukpa, phái Karmapa, chùa Shechen 
Temnyi Dargyeling, trung tâm Root, một trung tâm thiền thất của 
ngài Zopa Rinpoche, chùa Bhutan, chùa Népal, chùa Đại Hàn, 
chùa Miến Điện, vân vân. Tuy nhiên, đoàn chúng tôi rất tiếc 
không có thì giờ thăm viếng từng chùa một. 


Tối ngày I tháng 12, Hòa Thượng lại hướng dẫn cả đoàn ra 
đảnh lễ Đại Tháp. Đêm đó có nhiều vị hữu duyên hữu phúc lưu 
lại Bồ Đề Đạo Tràng để thiên định như các anh Thiện Tài, Thiện 
Phước... Cảnh Bồ Đề Đạo Tràng về đêm vừa kỳ vĩ, vừa huyền bí 
làm sao ấy. Những ánh đèn, những khuôn mặt thành kính dâng 
tấc lòng thành cúng dường lên Đức Bổn Sư. Những đoàn người đi 
kinh hành với những ánh đèn cúng Phật... tạo cho cảnh trí của 
Đạo Tràng một sắc thái thật đặc biệt, vừa uy nghi, vừa cảm 
động. 


69 


` 


c` 


Mot,; TU ƯnnG - 
Màu lÀ đ 22100202 cá 
h2? 0C 469. c.. 
Mu N 1 . 
N 





(đường lên núi Linh Thứu trong Thành Vương Xá) 


Sáu giờ sáng ngày 2 tháng 12, đoàn khởi hành đi thăm thành 
Vương Xá (Rajgir), thăm đỉnh Kỳ Xà Quật, và thăm núi Linh 
Thứu (Hill of Vultures). Từ Bodhgaya đi về phía đông bắc 
khoảng 50 cây số là đến thành Vương Xá. Thành này nằm về 
hướng Đông Nam thành Hoa Thị (Pataliputra nay là thủ phủ 
Patna của bang Bihar). Ngày trước Vương Xá là một kinh thành 
trù phú vào bậc nhất trong vùng Bắc Ấn, nhưng nay chỉ còn trơ 
lại một bức tường thành nằm trơ trọi giữa những túp lều tranh lụp 
sụp. Vương Xá là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Ấn 
Độ. Thành Vương Xá là nơi gắn liền với cuộc đời hoằng pháp 
của Đức Thế Tôn trong nhiều năm. Chính nơi đây đã diễn ra 
nhiều pháp hội quan trọng và Đức Phật cũng đã về đây an cư 
kiết hạ nhiều lần. Thời Bình Sa Vương thì thành Vương Xá chính 
là kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà thời đó là 
một vương quốc hùng mạnh với một địa thế hết sức đặc biệt. 
Vương quốc này đã tuần tự được cai trị bởi những quân vương 


70 


Phật tử như Tần Bà Sa La, A Xà Thế, trong thời Đức Phật, rồi về 
sau này đến vua A Dục dưới triều đại Khổng Tước... Ngày đó 
Vương Xá thật sầm uất, dân cư đông đúc, sinh hoạt nhộn nhịp, 
kinh tế trù phú. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sau khi Thái Tử 
xuất gia, Ngài đã gặp vua Bình Sa Vương, và vị sa môn trẻ tuổi 
Cổ Đàm đã hứa với nhà vua là trở về đây độ vua khi đắc đạo. 
Bảy năm sau đó, kinh thành Vương Xá tưng bừng nhộn nhịp mở 
hội đón một bậc Đại Giác đến đây. Đây là một trong những biến 
cố quan trọng trong lịch sử của thành này. Vương Xá còn có 
những tên khác như Girvraja, Vasumatl, Barhadrathapura, 
Kusagrapura, và Rajagriha. Có lẽ vì Vương Xá được bao quanh 
bởi núi đổi nên nó có tên là Girivraja, có nghĩa là đổi núi chung 
quanh. Còn tên Vasumati có lẽ được đặt để tưởng nhớ đến vua 
Vasu khi ông lấy thành này làm kinh đô. Barhadrathapura đặt 
theo Brihadratha, tên của một vị vua sáng lập ra một triều đại tại 
kinh thành này. Trong Đại Đường Tây Vực Ký ngài Huyền 
Trang đã gọi thành này là Kusagrapura, có lẽ vì lúc này tại kinh 
thành này có nhiều loại cổ thơm, nhưng theo truyền thuyết Ấn 
Độ thì tên này được đặt theo tên vua Kusagra, người kế vị vua 
Brnihadratha. Còn tên RaJagriha, âm theo Hán tự là Vương Xá, có 
nghĩa là nơi vua chúa ngự trị, có lẽ vì nơi đây đã trở thành kinh 
đô trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, theo Ngài Huyễn Trang trong 
Đại Đường Tây Vực Ký thì tên Rajagriha dùng để gọi thành 
Vương Xá mới nằm về phía Bắc của khu Vương Xá thời Đức 
Phật còn tại thế: “Đi về phía Đông của dòng sông Mahi là một 
khu rừng lớn, sâu trong rừng là ngọn núi Cam Túc 
(Kukkutapadagiri), còn gọi là núi Chân Gà. TriỀn núi cao và 
dốc, với những vực thẳm rất nguy hiểm, không thể nào vào được. 
Những tảng đá lở thường lăn từ trên xuống, trong những vực 
thẳm này có nhiều cây cao. Trên cao có ba đỉnh, mây mù thường 
che khuất các đỉnh ấy. Từ trên những hang động này, ngài Ma 
Ha Ca Diếp đã triệu tập cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất dưới 
sự bảo trợ của vua A Xà Thế. Nơi này có động đá A Tu La, từ 


71 


động này đi về phía Đông khoảng 60 lý sẽ đến thành phố 
Kussagara, có nghĩa là thành phố vua chúa của loại cổ thơm. 
Đây chính là thủ đô của nước Ma Kiệt Đà. Những vị vua trước 
đã thành lập kinh đô tại đây. Xứ này sản xuất loại cổ thơm rất 
tốt, và cổ này là biểu tượng của sự may mắn. Những ngọn núi 
cao bao bọc thành phố như một tường thành kiên cố.Về phía Tây 
có một con đường nhỏ đi xuyên giữa núi. Về phía Bắc là con 
đường vượt trên triển núi. Thành rộng từ Đông sang Tây, nhưng 
lại hẹp về hước Bắc Nam. Chu vi thành khoảng 150 lý. Những 
tàn tích của thành nội có chu vi khoảng 30 lý. Những cây nguyệt 
tác dọc hai bên đường có bông hoa vàng óng ả, tỏa ra một mùi 
thơm đặc biệt. Về phía Bắc thành phố là một tháp. Chính nơi này 
Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế đã toa rập nhau để hãm hại Đức 
Phật. Phía Đông Bắc nơi này cũng có một ngôi tháp. Đây chính 
là nơi ngài Xá Lợi Phất lần đầu tiên được nghe ngài A Thuyết 
Thị (Asvajita) nói pháp nên sau đó tìm tới quy-y với Đức Thế 
Tôn. Về phía Bắc ngôi tháp này có một cái hồ rất sâu, bên bờ hồ 
có một cái tháp. Nơi đây Thắng Mật (Srigupta), một đệ tử của Ni 
Kiền Đà, đã thiết bị một hầm lửa âm mưu hại Phật. Thế nhưng 
Thắng Mật đã được Đức Thế Tôn độ và về sau cũng chứng được 
quả A La Hán. Phía Đông Bắc của kinh thành khoảng 14 hay 15 
lý là Linh Thứu Sơn. Linh Thứu Sơn có hình như con chìm và 
trên đó loài kênh kênh đã dùng làm nơi trú ngụ. Trong gần 45 
năm hoằng hóa, Đức Phật thường về núi này thuyết giảng những 
giáo lý cao siêu. Vua Tần Bà Sa La đã cho lấp những hố sâu để 
làm con đường lên núi. Đỉnh núi chạy dài từ hướng Đông sang 
Tây và rộng từ Nam lên Bắc. Trên đỉnh có một tịnh xá bằng 
gạch, cửa thất quay về hướng Đông. Chính nơi đây Đức Phật đã 
giảng những bài kinh quan trọng của Phật giáo. Về phía Đông 
của tịnh xá là một tảng đá dài nơi Đức Phật dùng làm đường đi 
kinh hành. Kế bên tảng đá này là một tảng đá khác, cao khoảng 
5 mét và rộng khoảng 10 mét. Đây chính là nơi Để Bà Đạt Đa 
đã đứng để lăn đá xuống hãm hại Phật. Phía Nam nơi này có 


12 


một ngôi tháp nằm bên dưới mỏm đá. Chính nơi này Đức Thế 
Tôn đã giảng kinh Pháp Hoa. Phía Nam của tịnh xá là một mỏm 
đá, có một ngôi nhà đá mà theo truyền thuyết, Đức Phật đã ngồi 
nhập định lúc Ngài còn là Bồ Tát trong một kiếp xa xưa. Phía 
Tây Bắc của ngôi nhà đá về phía trước là một tảng đá. Nơi đây 
A Nan đã bị ma vương làm sợ hãi. Theo truyền thuyết khi ngài A 
Nan nhập định tại đây, ma vương đã hiện hình làm chim kênh 
kênh vào giữa đêm tối trời, đậu trên tảng đá và cất tiếng kêu 
thẩm thiết. Sau đó nhờ Đức Phật dùng thần lực đưa tay chẻ đôi 
mồm đá và trấn an ngài A Nan và nói: 'Con không cần phải sợ 
cái phép thuật của ma vương.'` Nhờ đó mà A Nan trụ tâm vào 
định trở lại dễ dàng. Hiện mỏm đá hình con chim và vết nứt của 
đá vẫn còn đó. Gần bên tịnh xá còn có một số các nhà đá, nơi 
ngài Xá Lợi Phất và những đại A La Hán khác nhập định. Phía 
trước hang động của ngài Xá Lợi Phất là một cái giếng đã cạn 
nước. Phía Đông Bắc của tịnh xá nơi giữa các mỏm đá là một 
tảng đá dài và phẳng. Đây là nơi Đức Phật dùng để phơi y áo. 
Bên hông tảng đá phơi y là một mổỏm đá hãy còn ¡n lại dấu chân 
Phật. Mặc dù bìa của dấu chân không còn rõ, nhưng chúng ta 
vẫn còn có thể nhận ra được. Trên đỉnh của ngọn núi về phía 
Bắc có một cái tháp. Từ đây Đức Phật đã nhìn xuống toàn xứ Ma 
Kiệt Đà và đã thuyết pháp xuyên suốt bẩy ngày đêm. Phía Nam 
của cửa thành Bắc là ngọn núi Vipula. Theo truyền thuyết thì tại 
đây có 500 nguồn nước nóng, nhưng hiện giờ chỉ còn lại khoảng 
10 suối mà thôi, một số ấm, một số lạnh, chứ không có suối nào 
nóng cả. Từ cửa thành Bắc đi khoảng một lý sẽ đến Trúc Lâm 
Tịnh Xá, nơi đây hiện còn những nền và tường của ngôi tịnh xá 
cũ với cửa hướng về phía Đông. Trong thời Như Lai còn tại thế, 
Ngài thường về trụ tại đây. Hiện vẫn còn một pho tượng Phật lớn 
bằng cỡ Ngài. Về phía Đông của Trúc Lâm Tịnh Xá là ngôi tháp 
do vua A Xà Thế dựng lên sau khi Thế Tôn nhập diệt. Sau khi 
vua A Dục của triều đại Khổng Tước (Maurya) lên ngôi, ngài 
cũng đã đến đây, mở tháp ra để lấy xá lợi và xây nhiều tháp 


73 


khác để thờ. Hiện tháp vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ diệu. Kế 
bên tháp xá lợi do vua A Xà Thế xây, còn một tháp khác chứa 
xá lợi của ngài A Nan. Theo truyền thuyết, khi ngài A Nan sắp 
sửa thị tịch, ngài đã rời khỏi xứ Ma Kiệt Đà để đi về Tỳ Xá Ly. 
Khi nghe tin hai nước đã tranh nhau cất quân đi giành xá lợi, 
ngài A Nan đã phân đôi thân mình, phần trên ở Tỳ Xá Ly, còn 
phần mình được vua của xứ Ma Kiệt Đà đem về xây tháp thờ. 
Không xa ngôi tháp này là nơi mà hai ngài Xá Lợi Phất và Mục 
Kiền Liên đã dừng lại an cư. Phía Tây Nam của Trúc Lâm tịnh 
xá khoảng 5 lý, có một khu rừng trúc, giữa rừng là một ngôi nhà 
đá to do ngài Ca Diếp và 999 vị A La Hán đã kết tập kinh điển 
(không hiểu sao ngài Huyễn Trang lại có 999, khác với con số 
500 trong các kinh điển) sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước 
kia nơi này có những nên tường cũ, dấu tích nơi vua A Xà Thế 
đã xây đại sảnh cúng dường cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ 
nhất.” Tại vùng này có năm ngọn núi, trong đó có núi Linh Thứu 
(Gijjakutta), nơi Đức Phật thường tới giảng kinh. Tuy khoảng 
cách không xa, nhưng đường sá gỗ ghể xấu xí nên đoàn chúng 
tôi phải mất trên hai giờ đồng hồ mới đến được Vương Xá. Từ 
Vương Xá, đi thêm 12 cây số nữa là đến núi Linh Thứu. Bây giờ 
phương tiện lên núi đã được cải tiến bằng dây cáp điện do người 
Nhật thiết bị, đi nhanh và khỏe hơn thời Đức Phật nhiều, thế mà 
chúng tôi vẫn cảm thấy mệt. Càng nghĩ càng thấy cảm kích Đức 
Phật, thời đó phương tiện duy nhất chỉ là đôi chân, thế mà Ngài 
đã đặt bước đi khắp các vùng Bắc Ấn. Nhờ dây cáp điện mà mọi 
người đều lên đến đỉnh Kỳ Xà Quật một cách nhanh chóng. Lên 
đến đỉnh Kỳ Xà Quật, phải đi bộ một đoạn nữa mới đến Tháp 
Hòa Bình. 


74 





Ỷ rẻ 


ĩ Láp 41©a BE TTxew Đcek Ka Xà Cu&t 
„ụ" ” ` PA 2+ Cư „2... 
#@ C3 “ Eợ s z 


(Tháp Hòa Bình Shanti trên đỉnh Kỳ Xà Quật) 


J5 





(Quang cảnh trên đỉnh Kỳ Xà Quật) 

“Vào năm 1978 phái Nhật Liên Tông của Nhật đã cho xây 
dựng ngôi tháp Hòa Bình to lớn sừng sững trên đỉnh núi Kỳ Xà 
Quật, để cầu nguyện cho nhân loại luôn sống trong hòa bình an 
lạc và hạnh phúc. Ngọn tháp hình bán cầu thật đẹp, chóp tháp 
cao 38 mét, đường kính 144 mét, mái vòm 72 mét, toàn tháp cao 
125 mét. Tháp có năm tầng, bên trong có thờ xá lợi của Đức 
Phật. Bên ngoài vòng tường Tháp có các tôn tượng bằng vàng 
lay lát vàng, các tượng Phật Đản Sanh, Phật Thành Đạo, Phật 
Chuyển Pháp Luân, và Phật Nhập Niết Bàn...Xung quanh tháp 
có đường kinh hành hình trôn ốc, lót đá cẩm thạch trắng sạch sẽ 
và tươi mát, nên dù trời nắng gắt, chúng tôi lại đi chân không mà 
vẫn cảm thấy mát chân. Phía sau tháp là một chánh điện, lúc nào 
cũng có người túc trực, vừa đánh trống vừa niệm câu “Nam Mô 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.”Người Nhật đã chọn đỉnh Kỳ Xà 
Quật để xây tháp Hòa Bình thật là đúng ý nghĩa của nó, vì từ 
đàng xa người ta có thể thấy được mô tháp khổng lồ này. 


76 


Mẫu tháp “Hòa Bình” này được người Nhật cho xây tại nhiều 
Thánh tích khác trong vùng Bắc Ấn Độ. Đây là nét độc đáo của 
người Nhật, vì bất cứ nơi đâu họ cũng đều xây tháp theo kiểu 
kiến trúc này. 

Gần tháp Hòa Bình là một ngôi chùa Nhật Bản, được người Nhật 
xây ngay trên nên tháp cũ của vua A Xà Thế. Chùa được Đại Đức 
Nichi Dastu Fujai xây dựng vào năm 1978. Bến trong chùa tôn trí các 
tượng Phật rất mỹ thuật. Đặc biệt tiếng trống tại chùa này được đánh 
lên liên tục để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. 

Sau khi tụng một thời kinh cầu an, Hòa Thượng hướng dẫn 
đoàn đi nhiễu quanh tháp, rồi cả đoàn cùng đi bộ lên núi Linh 
Thứu. Từ đỉnh Kỳ Xà Quật qua núi Linh Thứu không xa lắm, chỉ 
mất khoảng 30 phút đi bộ. Chính nơi đây, khi Đức Phật còn tại 
thế, vua Bình Sa Vương đã cho xây dựng một con đường ngoằn 
ngoèo từ chân lên đến đỉnh núi. Ngày nay con đường ấy được 
xây lại với các bậc cấp bằng xi măng và hai bên đều có cây to 
tỏa bóng mát, nên việc đi lại cũng dễ dàng, tuy nhiên, đối với 
các cụ già thì thật là vất vả. Người Nhật đã xây chiếc cầu Linh 
Sơn nối liền núi Kỳ Xà Quật và Linh Thứu. Đây cũng chính là 
nơi đánh dấu chỗ vua Tần Bà Sa La bước xuống ngựa, đích thân 
đi bộ lên hương thất thăm viếng Đức Phật. Thời Đức Phật còn tại 
thế, vua Bình Sa Vương đang cai trị vương quốc Ma Kiệt Đà đã 
cho xây hai lớp tường rào bao bọc thành Vương Xá. Lớp bên 
trong bao bọc nội điện, nơi vua và hoàng gia trú ngụ. Lớp bên 
ngoài bao bọc toàn thành nơi trú ngụ của đình thần. Thời ngài 
Phật Âm (Buddhaghosa) thì dân chúng thành Vương Xá đã lên 
đến 18 triệu. Tuy nhiên, đến đời vua Udyin, vị vua nối ngôi vua 
A Xà Thế, đã cho dời kinh đô về Pataliputra (ngày nay là Patna, 
thủ phủ của bang Bihar), bên cạnh một dòng sông với đất đai phì 
nhiêu màu mỡ, nên kể từ đó vị thế của thành Vương Xá không 
còn nữa. Vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, vua A Dục cho dựng 
tháp và trụ đá tại đây để tưởng niệm Đức Phật và Tăng đoàn của 
Ngài. 


77 


Nư(cfÐtak  Thướu 





78 


79 





Núi Linh Thứu là một trong những ngọn núi cao bao bọc 
chung quanh thành Vương Xá. Linh Thứu là nơi Đức Phật đã 
thuyết giảng nhiều bộ kinh quan trọng trong lịch sử Phật giáo, 
cũng như trong truyền thuyết Phật giáo, như kinh Pháp Hoa, 
Lăng Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã... Trước khi tới đỉnh Linh Thứu, 
sư Minh Thành hướng dẫn đoàn tới thăm hang đá làm hương thất 
của ngài A Nan và Xá Lợi Phất. Ngay sau khi qua cầu Linh Sơn, 
bên phải có một động đá nhỏ. Chính nơi này ngài A Nan đã 
thường ngồi tu tập thiển định, và phía sau động hãy còn một 
đường nứt lớn chạy dài từ hương thất của Đức Phật, theo truyền 
thuyết thì đó chính là chỗ Đức Phật đã dùng thần lực đưa tay từ 
phòng mình xuống đặt trên đầu ngài A Nan để trấn an ngài. Đi 
theo một đỗi nữa là động của ngài Xá Lợi Phất. Hang này có một 
mồm đá nhô ra như hình của đầu một con rắn, chính nơi đây ngài Xá 
Lợi Phất thường trú ngụ để thiển định và quản chúng. Từ động của 
ngài Xá Lợi Phất đi theo con đường ngoằn ngoèo với những nấc thang, 


80 


tới một mỏm đá hình con chim mỏ nhọn, mặt ngước lên. Có lẽ vì hình 
dạng này mà núi có tên là “Linh Thứu.” 





(Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đang hướng dẫn đoàn tụng kinh 
cầu an tại hương thất của Đức Phật trên đỉnh Linh Thứu) 


6l 


Đi lên tới đỉnh là hương thất của Đức Phật. Hiện tại hương 
thất của Đức Phật chỉ còn trơ lại một nền gạch, chứ không còn 
tôn tượng hay bệ thờ gì cả. Gọi là hương thất vì chính nơi đây 
hương thơm trí tuệ của Đức Thế Tôn đã tỏa ra ngào ngạt bay đi 
cùng nơi khắp chốn. Hương thất này được xây trên một tẳng đá 
lớn trên đỉnh núi. Về phía Đông Bắc của hương thất là một dòng 
suối, ngày nay không còn nước nữa, nhưng theo truyền thuyết 
Phật giáo thì đây là một con suối có nước trong và mát, thời đó 
vào mùa hạ Đức Phật thường hay tắm giặt tại con suối này. Từ 
trên đỉnh này chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới thành Vương 
Xá cũng như những ruộng lúa đại mạch quanh vùng. Hòa 
Thượng Pháp Chủ đã nhắn nhủ Phật tử trong nỗi xúc động mãnh 
liệt: “Trên 25 thế kỷ về trước, Đức Phật đã từng đến đỉnh núi này 
để thuyết những bài pháp quan trọng như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm 
và Niết Bàn đã làm thay đổi cả vũ trụ nhân sinh.” Sau đó Hòa 
Thượng hướng dẫn đoàn tụng một thời kinh cầu an. Tại đây ngài 
Pháp Hiển cũng ghi lại trong Tây Vực Ký rằng khi ngài lên đến 
đỉnh Linh Thứu, ngài cảm thấy vô cùng đau xót vì tủi cho thân 
phận mình không gặp mặt Đức Thế Tôn, nhớ đến ân đức của 
Đức Phật nên ngài đã tụng một thời kinh Lăng Nghiêm, trong khi 
ngài Huyền Trang đến đây đã tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa. 
Còn đoàn chúng tôi chỉ tụng được có một thời kinh cầu an và hòa 
bình thế giới. Đúng là sanh ra vào thời mạt pháp, phước mỏng, 
nghiệp nặng nên không có đủ duyên đủ phước như những bậc 
thầy đi trước. 

Theo truyền thống Phật giáo thì cũng chính tại nơi đây trong 
một pháp hội, ngài Ca Diếp đã nhận sự truyền thừa từ Đức Phật. 
Theo truyền thuyết Phật giáo thì trong chúng hội này, Đức Phật 
đã không thuyết một lời nào mà chỉ đưa lên một cành hoa. Cả 
chúng hội đều ngơ ngác nhìn nhau, duy chỉ có Ngài Ca Diếp nhìn 
Phật mỉm cười. Cái cười của một người đại đệ tử giác ngộ. Từ đó 
ngài Đại Ca Diếp được Phật trao truyền nối tiếp dòng truyền 
thừa Chánh Pháp. Chúng ta sanh ra vào thời không có Phật, nên 


82 


chỉ biết đến đây thành kính đảnh lễ các thánh tích một thời đã 
ghi lại dấu vết của Ngài.”Bên này đỉnh Linh Thứu chúng ta có 
thể nhìn thấy tháp Hòa Bình bên kia, cũng như toàn cảnh của 
thành Vương Xá bên dưới. Sau đó vào buổi trưa, đoàn xuống núi 
để tiếp tục thăm viếng Trúc Lâm Tịnh Xá. Gần tới chân núi Linh 
Thứu, sư Minh Thành chỉ cho đoàn tảng đá Mardukushi, mà theo 
truyền thuyết Phật giáo, thì chính Để Bà Đạt Đa đã lăn nó từ 
trên núi cao xuống để hãm hại Đức Phật. 

Trên đường đi đến núi Linh Thứu, phía bên trái hãy còn lại 
phế tích của những bức tường. Theo truyền thuyết thì đây là khu 
vườn xoài của một danh y thời Đức Phật, tên Kỳ Bà, đã từng là 
ngự y của vua Tần Bà Sa La và A Xà Thế. Ông đã theo gương 
vua Tần Bà Sa La, cúng khu vườn xoài của mình cho Đức Phật, 
và Đức Phật cũng đã nhiều lần ghé lại nơi này. 

Tưởng cũng nên nhắc lại một chút về vua Tần Bà Sa La. Tần 
Ba Sa La là một vị quân vương Phật tử rất ngoan đạo, ngài đã 
thường xuyên viếng thăm, đảnh lễ và cúng dường phẩm vật lên 
Đức Phật và Tăng đoàn. Ngoài ra, nhà vua cũng trì giữ bát quan 
trai giới rất nghiêm nhặt. Việc vua Tần Bà Sa La quy-y Phật đã 
khiến cho rất nhiều người trong hoàng tộc thời đó quyết định 
quy-y theo. Người gần gũi ông nhất là hoàng hậu Vi Đề Hy, em 
ruột vua Ba Tư Nặc, cũng quy-y với Phật. Mặc dù ở ngai vị 
hoàng đế của một nước lớn, lúc nào vua Tần Bà Sa La cũng kính 
ngưỡng Đức Phật không sai khác. Mỗi lần lên núi Linh Thứu 
thăm Phật, khi lên gần đến hương thất của Đức Phật, nhà vua ra 
lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại, chỉ một mình mình đích thân lên 
đảnh lễ Phật. Để tiện việc đi lại cho Đức Phật trên núi Linh 
Thứu, nhà vua đã cho làm một con đường từ dưới chân lên đến 
đỉnh Linh Thứu. Con đường này ngày nay hãy còn và đã được 
người Nhật tu sữa lại rất thuận tiện. Con đường nguyên thủy 
rộng chứng 1.5 mét, toàn bộ chiều dài khoảng 1.5 cây số. Bên 
dưới chân núi có một tảng đá mà theo truyền thuyết chính là nơi 
Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá hại Phật. Lưng chừng triển núi có một 


83 


tấm bảng ghi lại sự kiện vua Tần Bà Sa La xuống kiệu, đi bộ lên 
đỉnh đảnh lễ Đức Phật. Tấm bảng thứ hai đánh dấu chỗ vua Tân 
Bà Sa La bồ lại đoàn tùy tùng, một mình vào đảnh lễ Đức Phật. 
Tuy nhiên, vì nghiệp báo tiền khiên mà về sau này nhà vua bị 
chính đông cung thái tử A Xà Thế hạ ngục cho đến chết. Về sau 
này, khi Đức Phật đã nhập diệt, thì chính A Xà Thế cũng quay 
về với đạo Phật và trở thành một quân vương Phật tử tích cực 
yếm trợ cho 500 vị A La Hán trong lần kết tập kinh điển lần đầu 
tiên trong động Thất Diệp, tại thành Vương Xá. 


MNtLwœ ". +áu( " Khác TTat 
Nưt kạa Xa OuettPiuk "Thướu Sơv 





(Đường lên Tháp Hòa Bình trên núi Kỳ Xà Quật) 


84 





85 





sa 


(Đoàn chuẩn bị tụng kinh cầu an-tháp Hòa Bình-Kỳ Xà Quật) 


86 








ĐH \ 1 —= 3 ch vn 


(HT Thích Giác Nhiên và Thiện Tâm đang đi qua Linh Thứu) 


S7 





(Chỗ đá chẻ trên núi Linh Thứu) 





(Thiền thất của ngài A Nan-Linh Thứu Sơn) 





(Nên nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang trên núi Linh Thứu) 


89 





1 —= No vì 3Ầ.- 
(Bảng ghi chỗ Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật-Linh Thứu) 


60VT or BIHAR 
200cc 21810 234122 00 
WELC0ME 


VENU VỆ 


e 








90 


Sau đó đoàn đến Trúc Lâm Tịnh Xá (Venuvana or Bamboo 
Grove) vào giữa trưa, nên Hòa Thượng cho phép đoàn dùng cơm 
trưa trước khi thăm viếng Tịnh Xá để hồi tưởng lại không khí 
sinh hoạt của Tăng đoàn thời xa xưa. Ngày đó, khi Đức Phật du 
hành từ Bồ Đề Đạo Tràng đến thành Vương Xá (Rajagaha), 
được vua Bình Sa Vương (Bimbisara) và thần dân nghênh tiếp 
một cách hoan hỷ. 





*s .~ S‹š 


(Quang cảnh bên trong khu phế tích của 
Trúc Lâm Tịnh Xá năm 2005) 


Sau khi quy-y Tam Bảo và nghe lời tuyên thuyết của Đức 
Phật, vua Bình Sa Vương chứng Thánh quả và cẩm thấy an lạc 
tuyệt đối. Sau khi cúng dường Trai Tăng tại hoàng cung, vua 
thỉnh ý của Đức Phật muốn biết nơi nào yên tịnh thích hợp cho 
Đức Phật và Tăng đoàn. Đức Phật trả lời rằng “Nơi thích hợp cho 
Như Lai và Tăng đoàn là một nơi vắng vẻ, không xa mà cũng 
không gân thành thị, để cho ai muốn, có thể đến một cách dễ 
dàng. Một nơi mát mẻ, ban ngày không đông đảo ôn ào, ban đêm 


9] 


yên tĩnh, khoảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp.” Nghe 
xong, vua liền nghĩ ngay đến khu “Trúc Lâm”, tức là khu rừng 
trúc dùng làm vườn thượng uyển của ngài. Chỉ có khu này mới 
hội đủ điều kiện và thích hợp cho Đức Phật mà thôi. Vua bèn 
bạch với Đức Phật để xin dâng cúng ngôi Vườn Thượng Uyển 
đến Đức Phật và chư Tăng. Đây là một khu vườn rộng với thật 
nhiều khóm trúc xanh um, tuy không xa đô thị nhưng lại mang vẻ 
thanh u và tịch liêu của một vùng thôn dã với bóng mát thường 
xuyên của những khóm trúc. Đây cũng là khu an toàn của loài 
sóc. Đức Phật và Tăng đoàn đã trải qua ba mùa an cư kiết hạ tại 
khu vườn này (từ hạ thứ nhì đến hạ thứ tư). Khi Phật giáo bị mai 
mỘI tại Ấn Độ thì khu Trúc Lâm trở thành một khu rừng hoang 
dại. Về sau này, khi các nhà khảo cổ đã xác định được rõ ràng vị 
trí của khu Trúc Lâm thì chánh phủ Ấn Độ một mặt phân khu 
tiếp tục khai quật, mặt khác cho phục hoạt khu Tịnh Xá Trúc 
Lâm cũng như những Thánh tích khác trong thành Vương Xá. Dù 
bóng thời gian đã trôi qua trên 25 thế kỷ, ngày nay những bụi 
trúc ở đây vẫn còn xanh um, hồ nước vẫn trong trẻo như ngày 
nào, nhưng bóng dáng Đấng Cha Lành chỉ còn lại trong tâm 
tưởng của những người con Phật mà thôi. Đây là khu tịnh xá đầu 
tiên được dựng lên cho Đức Phật và Tăng đoàn. Giữa khu tịnh xá 
là một cái hồ hình chữ nhật thật to, bốn phía đều được xây bằng 
gạch, theo truyền thuyết thì hồ này do ông Karanda dâng cúng 
trong việc xây dựng để cho Phật và chư Tăng tắm giặt. Ngày nay 
nước trong hồ vẫn còn khá nhiều. Bên cạnh hồ nước có một pho 
tượng Phật đứng trong một ngôi tháp do chánh phủ Ấn mới xây 
lên sau này để tưởng niệm nơi Đức Phật thường đi kinh hành 
quanh hồ. Hiện trong khuôn viên của Tịnh xá hãy còn lưu lại 
những nền gạch và ngôi tháp thờ xá lợi Phật do vua A Xà Thế 
xây dựng. Cạnh hồ nước hãy còn một cây Bồ Đề thật to mà theo 
truyền thuyết do chính ngài A Nan trồng, để mỗi khi nhìn cội cây 
là nhớ đến Đức Phật. 


92 


Lé TT:ck Na c‹aw “Đà 





(Phế tích trường Đại Học Na-Lan-Đà 
Ruims öoƒ Nalanda Universify ) 


Khoảng 2:00 giờ chiều, đoàn rời Tịnh Xá Trúc Lâm để lên 
đường đi thăm di tích Tu Viện Na Lan Đà (Nalanda Buddhist 
University) cũng như trường đại học Na Lan Đà hiện tại. Na Lan 
Đà nằm trong vùng ngoại ô của thành Vương Xá ngày xưa. Na 
Lan Đà là một di tích quan trọng trong lịch sử phát triển Phật 
giáo tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung vì đây 
là trường Đại Học Phật giáo đầu tiên trên thế giới. Vùng Na Lan 
Đà khi xưa là nguyên quán của hai ngài Xá Lợi Phất và Mục 
Kiền Liên (hai trong mười vị đại đệ tử của Đức Phật). 


93 





(Chánh Điện trong Tu Viện Nalanda— Main Temple ) 


Na Lan Đà rộng trên 14 mẫu đất, là một trong những 
trường đại học lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, mặc dù không có tài 
liệu nào minh xác được niên đại thành lập, nhưng theo lịch sử 
Phật giáo thì chính ngài Long Thọ đã từng tòng học rồi sau đó 
làm Viện trưởng tại đây, như vậy có lẽ Na Lan Đà được khởi 
xây từ trước thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch, sau đó được phát 
triển rộng lớn vào thế kỷ thứ 5 dưới triều đại Gupta, và đạt đến 
đỉnh cao vào thế kỷ thứ 9. Mặc dù khu Na Lan Đà không có giá 
trị lịch sử thời Đức Phật còn tại thế hay không liên quan gì đến 
cuộc đời của Đức Phật, dù thời đó Na Lan Đà đã hiện hữu, 
nhưng nó chính là nơi đã sản sanh ra rất nhiều danh Tăng Phật 
giáo như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên... Rồi về sau này, 
nó trở thành một viện đại học nổi tiếng đầu tiên của Phật giáo, 
chính nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều nhà tư tưởng Phật giáo nổi 
tiếng khác như các ngài Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước, Thế 
Thân, Sằn Để Để Bà, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh... Thời ngài 
Huyền Trang theo học tại đây thì ngài Giới Hiền (Silabhadra) 
đang làm Viện Trưởng. Khu tu viện Na Lan Đà, nằm ở ngoại vi 


94 


của thành Vương Xá. Từ khi thành lập vào thế kỷ thứ 5 sau Tây 
Lịch, đến khi đi vào quên lãng vào thế kỷ thứ 12, có rất nhiều 
vua quan tại xứ Ma Kiệt Đà (Magadha) và Kiểu Tất La 
(Kosala), đã đến đây chiêm bái và dựng tháp kỷ niệm. Vì toàn 
khu Na Lan Đà rất lớn nên từ ngoài cổng đi vào những khu phế 
tích cũng rất xa. Ngày nay chánh phủ Ấn Độ đã cho sửa sang lại 
con đường từ ngoài đi vào hẳn hòi nên dù xa nhưng việc đi lại 
không mấy vất vả. Bên trong khu phế tích Na Lan Đà hiện còn 
một nền tháp rất lớn, chung quanh có rất nhiều ngôi tháp nhỏ, tất 
cả đều bị thời gian và con người tàn phá, nên nay chỉ còn trơ lại 
những nên đá, những đống gạch vỡ vụn, hay những bờ tường 
màu nâu cũ kỹ. Theo lịch sử Phật giáo và theo ký sự Tây Du của 
ngài Huyễn Trang, thì đây chính là nền của ngôi tháp bảy tầng, 
bên trên có một tôn tượng Phật rất lớn. Trong khi bốn ngôi tháp 
nhỏ ở bốn góc hãy còn tương đối tốt. Những bức tượng Phật và 
các vị Bồ Tát chạm quanh các tháp vẫn còn rõ nét. Phía Đông 
của chánh tháp, nghĩa là phía bên trái của con đường vào tháp là 
hai kiến trúc nhỏ, có lan can chạy chung quanh, đây là những 
kiến trúc được xây trên các nền phế tháp cũ. Bên trong là phòng 
kín, chứa các quý vật của tu viện, mái được chống đỡ bởi những 
trụ đá. Bên phía Tăng xá chính, theo ngài Huyễn Trang trong 
Tây Vực Ký thì có chín tầng, trong khi các Tăng xá phụ chỉ có 
vài ba tầng mà thôi. Mỗi Tăng xá đều có hành lang chia cách. 
Trường đại học Na Lan Đà thời này rất nổi tiếng về cả học tập 
lẫn tu hành, Tăng sĩ muốn vào đây tòng học phải trải qua những 
cuộc thi vô cùng gay go, vì thế mà các tăng sĩ suốt từ Bắc chí 
Nam Ân Độ đều ao ước được đến tòng học tại đây, như ngài 
Long Thọ (Nagarjuna) ở tận miễn Nam Ấn xa xôi, cũng tìm lên 
đây học và đã trở thành một danh Tăng, một Bồ tát, một nhà 
triết học Phật giáo nổi tiếng thế giới. Theo chân ngài Long Thọ 
là các ngài Để Bà (Arya Deva), Nguyệt Xứng (Chandrakirti), 
Sẵn Đề Để Bà (Shantideva), Vô trước (Asanga), Thế Thân 
(Vasubandhu), Trần Na (Dignaga), Pháp Hộ (Dharmapala), Giới 


95 


Hiển (Shilabhadra), Pháp Xứng (Dharmakirti). Ngay cả những 
Tăng sĩ Trung Quốc cũng mong mỏi được đến đây tu học. Khu di 
tích Na Lan Đà hiện chỉ còn lại một khu đất rộng với những nên 
gạch, những phế tích của một thời hoàng kim của Phật giáo. 
Trong khu phế tích, rõ nét nhất là khu tháp thờ Ngài Xá Lợi 
Phất. Tại đây, Hòa Thượng đã hướng dẫn đoàn tụng kinh cầu an 
cũng như cầu nguyện để tưởng nhớ đến các vị Thánh đệ tử đã 
một thời lưu trú tại đây như các ngài Thế Thân, Vô Trước, 
Huyền Trang... 





(Bia tưởng niệm trong khu phế tích Na Lan Đà) 

Chính tại nơi này ngài Huyền Trang đã thu thập kiến thức tam 
tạng kinh điển cũng như học thuyết của các trường phái thời bấy 
giờ và lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Đại Đường Tây Vực 
Ký của ngài Huyền Trang là một chứng tích xác thực về tu viện 
Na Lan Đà trước khi nó bị quân Hồi giáo tàn phá vào thế kỷ thứ 
12. Tuy nhiên, bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 trở đi Na Lan Đà bắt đầu 
đi vào quên lãng, có lẽ vì hoàn cảnh chính trị xáo trộn tại Ấn Độ 


96 


thời đó, phân khác vì sự trỗi dậy một cách mạnh mẽ của Ấn Độ 
giáo, rồi đến sự tàn phá của đạo quân Hồi giáo. Thế kỷ thứ 12 là 
một trang sử bi thảm nhất của Phật giáo khi máu của trên mười 
ngàn chư Tăng đã loang đổ khắp tu viện, và cũng kể từ đó Na 
Lan Đà đã đi vào quên lãng. Theo truyền thuyết thì cái chết của 
những vị tăng sĩ trong tu viện này rất bi thẩm. Quân Hồi đã đưa 
ra hai điều kiện: một là chết, hai là chấp nhận cuốn kinh Koran. 
Nhưng hàng chục ngàn Tăng sĩ đã ngồi yên bất động, chấp nhận 
cho mình một cái chết rất bi tráng “tử vì đạo.” Không biết màu 
huyết dụ của những nên gạch có phải là màu gạch nguyên thủy 
hay là màu máu nhuộm trên gạch của các Thánh Tăng tử vì đạo 
pháp? Theo truyền thuyết Phật giáo, và cũng theo truyền thuyết 
của dân chúng tại địa phương phụ cận Na Lan Đà, khi quân đội 
Hồi giáo vào đánh phá nơi đây, họ đã chiếm toàn bộ kho lương 
thực, giết toàn bộ Tăng sĩ, rồi sau đó họ đốt toàn bộ “tàng kinh 
các” của trường đại học này, máu chảy thành suối, và tàng kinh 
các đã cháy trên ba tháng trời. Lửa đã soi sáng cả một vùng trời, 
cả ngày lẫn đêm. Nhìn những phế tích hoang tàn với những nền 
gạch đổ nát, lòng tôi bỗng chùng xuống khi chạnh lòng nghĩ đến 
một thời vàng son của Phật giáo trên xứ sở này. 

Ngài Huyền Trang đã ghi lại trong Đại Đường Tây Vực Ký 
như sau: “Tờ thành Vương Xá đi về phía Bắc độ 30 lý là Tăng già 
lam Na Lan Đà. Theo truyễn thuyết thì về phía Nam của tu viện 
này là một cái hô nước. Nơi đó có một con rồng tên Na Lan Đà. 
Người ta đã xây một ngôi chùa bên bờ hô và lấy tên con rồng đặt 
cho tên của tự viện. Nhưng thật ra thời Đúc Như Lai còn là một vị 
Bồ Tát, Ngài đã từng làm vua trong một quốc gia lớn, thủ đô của 
quốc gia ấy là Na Lan Đà. Chỗ này ngày xưa là một vườn xoài, 
mà 500 vị thương gia đã mua đến mười triệu tiền vàng để cúng 
lên Bồ Tái. Sau khi Bồ Tát nhập diệt, một vị vua thời xa xưa của 
nơi này tên là Sakraditya đã cho xây dựng một ngôi già lam. Tuy 
nhiên, sau khi khởi công, ông đã vô tình làm bị thương một con 
rắn chúa. Lúc đó một nhà tiên tri Ni Kiên tử đã tiên đoán rằng 


97 


1.000 năm sau đó, nơi này sẽ là một địa điểm phát triển cùng 
cực. Những hàng Tăng sinh tại đây sẽ thành đạt vẻ vang, tuy 
nhiên, vì lời thề của con rắn chúa mà máu của nhiều người sẽ đổ 
ra tại đây.” Theo ký sự của Ngài Huyễn Trang thì Na Lan Đà đã 
có tầm quan trọng ngay từ trước và ngay sau thời Đức Phật. Tuy 
nhiên, sau khi Vương Xá không còn là thủ đô của xứ Ma Kiệt Đà 
nữa thì Na Lan Đà đã từ từ đi vào quên lãng. Rồi đến thế kỷ thứ 
12 thì lời tiên tri ấy đã xảy ra y như những gì đã xảy ra cho tu 
viện Na Lan Đà về sau này. Theo truyễển thuyết Phật giáo thì 
vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, khi chưa có ngôi trường đại 
học Na Lan Đà, vua A Dục đã về đây và cho xây dựng một ngôi 
chùa và ngôi đển thờ ngài Xá Lợi Phất. Nhưng cho đến ngày 
nay, chưa có chứng tích nào xác nhận tu viện Na Lan Đà có 
trước thời đại Gupta, tức là vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Nhưng 
trở về lịch sử Phật giáo thì ngài Long Thọ có liên hệ tới tu viện 
Na Lan Đà lại sanh ra vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, như vậy 
có lẽ vào thời của ngài Long Thọ, Na Lan Đà đã có nhưng chưa 
được xây dựng và phát triển một cách quy mô như về sau thế kỷ 
thứ 5. Lúc ngài Huyền Trang đến Na Lan Đà thì ngài Giới Hiển 
đang làm viện trưởng. Khi đó thì Na Lan Đà đã là một viện đại 
học lớn vào bậc nhất Ấn Độ thời đó. Vào thời Gupta, khoảng thế 
kỷ thứ 5 thì trọng tâm của Na Lan Đà là giáo lý Trung Quán của 
ngài Long Thọ, nhưng đến thế kỷ thứ 8 thì Na Lan Đà lại chú 
trọng về Mật giáo nhiều hơn vì vị viện trường thời đó là ngài 
Abhayakaragupta, cũng là viện trưởng của chùa Vikramashila. 
Đến thế kỷ thứ 11, Naropa, sơ tổ của trường phái Karmapa bên 
Tây Tạng cũng là viện trưởng tu viện Na Lan Đà. Nói tóm lại, 
trước thế kỷ thứ 12, Na Lan Đà gắn liễn với sự hưng thịnh của 
Phật giáo, nên đến thế kỷ thứ 13, sự triệt tiêu Na Lan Đà của 
đạo quân Hồi giáo đã đồng thời đưa đến sự biến mất của Phật 
giáo trên xứ sở này, mà người cầm đầu cuộc tàn sát này chính là 
vị vua Hồi giáo ở vùng Trung Đông tên Mohammed Bakhtiyar 
Khilzi. Ngày nay, tuy đã hoang tàn đổ nát, nhưng phế tích Na 


98 


Lan Đà trông thật bị tráng và hùng vĩ, vì nơi đây còn lưu lại 
nhiều nhất những nền tháp hay những nên gạch vụn trong một 
khu đất trên 14 mẫu tây này. Ôi! Còn đâu nữa thời hoàng kim 
của Phật giáo ngay trên cái nôi đã sản sanh ra nó! Hiện nay 
người ta xây dựng một vòng rào chắc chắn để bảo vệ cho khu 
phế tích quan trọng này. Bước vào bên trong, ngay giữa đường là 
một tấm bảng lớn, ghi rõ khu khảo cổ Na Lan Đà. Một con 
đường rải đá rất tươm tất, hai bên trồng những hàng cây xanh 
mát. Bên trong là những nên phế tháp, dù nay chỉ còn là một 
đống gạch vụn, nhưng vẫn còn phẳng phất nét uy nghi đồ xộ một 
thời. Nền gạch của ngôi phế tháp cao nhất còn lại tại đây cao 
khoảng 20 mét. 

Sau khi thăm viếng phế tích Na Lan Đà, một số anh em trong 
đoàn chúng tôi vội vã đi ra cổng và ghé tạt qua thăm trường Đại 
Học Na Lan Đà mới, được xây dựng vào năm 1948, cách khu 
phế tích Na Lan Đà không xa lắm. Trường Đại Học Na Lan Đà 
phân cách với khu phế tích Na Lan Đà bởi hồổ sen Indra. Kỳ thật 
đây chỉ là một viện nghiên cứu ngữ học Pali và Phật học cho các 
sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Tuy trường không có quy mô 
lớn như tu viện Na Lan Đà cũ, ngược lại nó chỉ được dựng lên 
cho có hình thức và mang tên cũ của tu viện Na Lan Đà mà thôi, 
nhưng chính nơi đây đã đào tạo ra một số danh Tăng Việt Nam 
thời cận đại như các ngài Minh Châu, Huyễn Vị, Thiện Châu, 
vân vân. 


99 


MNướg +ík zÄ«kKCếc "Tai 
Kku "Tu 'Việ« Ma sÐax Đà 


,„x ì Nẻ 





(Đường vào khu phế tích Na Lan Đà) 





(Bên trong khuôn viên phế tích Na Lan Đà) 


100 





(Bên trong phế tích Na Lan Đà) 





(Ngôi tháp lớn trong phế tích Na Lan Đà) 


101 





(Những tháp nhỏ trong khu Na Lan Đà) 





(Những bờ tháp còn sót lại trong phế tích Na Lan Đà) 


102 





(Khu tháp bị tàn phá trong Na Lan Đà) 





(Những nên tháp trong khu Na Lan Đà) 


103 








< - ` l 


(Phế tháp lớn còn lại trong khu Na Lan Đà) 


104 


Nha: "Tương New». Ngài d(uuêu "Txaxg 

Trên đường trở về Bồ Đề Đạo Tràng, đoàn ghé lại thăm Nhà 
tưởng niệm Ngài Huyền Trang (Hsuan-Tsangs Memorial 
House). Cách khu Na Lan Đà cũ khoảng một cây số, người 
Trung Hoa đã cho xây lên một ngôi đển để tưởng niệm ngài 
Huyễn Trang, với một đại sảnh có kiến trúc theo kiểu Trung 
Hoa. Tuy nhiên, vì không ai chăm sóc, nên nơi đây cũng trở nên 
điêu tàn hoang vắng. 


Ma Naục C2taw “Vua iu Sa Xươug 





(Phế tích ngục giam vua Bình Sa Vương) 


Sau đó chúng tôi ghé lại thăm phế tích Nhà Ngục nơi A Xà 
Thế giam vua Bình Sa Vương (Bimbisara°s Jail in Rajgir). Hiện 
nơi này chỉ còn lại một nền cỏ và một vòng tường thấp bằng 
gạch mà thôi. Trong lịch sử Phật giáo, ai cũng biết Bình Sa 
Vương, sau khi quy-y với Đức Phật đã trở thành vị quân vương 
Phật tử gương mẫu. Dầu vậy, ông cũng không tránh khỏi nghiệp 


105 


lực tiền khiên vã vay tạo trong quá khứ, nên về sau này ông đã 
bị chính con mình là A Xà Thế hạ ngục cho đến chết. A Xà Thế 
bị Đề Bà Đạt Đa xúi giục âm mưu sát hại vua cha để chiếm 
ngôi, nhưng âm mưu bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang. Thế 
nhưng vì lòng độ lượng, thương con mà vua Bình Sa Vương đã 
không nỡ xử phạt con mình theo quân pháp. Chẳng những vậy, 
nhà vua còn nhường ngôi lại cho con, vì thấy con mình đang 
thèm khát ngai vị. Trớ trêu thay, chẳng những A Xà Thế không 
chút ăn năn hối cải, mà ngược lại, vì sợ vua cha có thể lấy lại 
ngôi báu nên A Xà Thế quyết định hạ ngục cha mình. Không ai 
được quyến lui tới thăm viếng, ngoại trừ hoàng thái hậu. Sau 
nhiều lần bắt gặp chính hoàng thái hậu là người đã tiếp tế lương 
thực cho vua cha, nên A Xà Thế cấm luôn, không cho mẹ mình 
vào thăm cha. Thế nhưng vua Bình Sa Vương vẫn an nhiên tự tại. 





(Nền ngục nơi A Xà Thế giam vua cha Bình Sa Vương trong 
thành Vương Xá— Bimbisara's Jail in Rajgir) 


Vì lo cho chiếc ngai vàng nên A Xà Thế không muốn thấy 
cha mình tổn tại, sau đó ông sai người đến ngục hạ sát chính cha 


106 


ruột của mình. Ngày vua cha bị hạ sát cũng là ngày đứa con đầu 
lòng của A Xà Thế chào đời, và cũng chính ngày đó A Xà Thế 
được nghe hoàng mẫu kể cho nghe về lòng thương con của vua 
cha. A Xà Thế hối hận đích thân cấp tốc chạy đến nhà giam, 
mong người mà mình sai đi chưa kịp đến để giết cha, vừa đi 
miệng ông vừa kêu la thật lớn: “Hấy lập tức thả ra người cha yêu 
quý của trẫm!” Nhưng khi đến nơi, thì cha ông đã chết một cách 
thẩm thiết. Từ đó về sau này, A Xà Thế hối hận cực độ và tìm 
đến quy-y với Đức Phật và Tăng đoàn. Ông cũng trở thành một 
quân vương Phật tử và hết lòng hộ trì Tam Bảo như cha mình 
thuở trước không sai khác. Tương truyền khi bị A Xà Thế giam 
giữ tại đây, vua Tần Bà Sa La thường đi qua lại bên cửa sổ nhà 
ngục, nhìn lên núi Linh Thứu, chiêm ngưỡng Đức Phật lúc Ngài 
đi kinh hành. Hiện tại nhà ngục nơi vua A Xà Thế giam vua cha 
Bình Sa Vương đã đổ nát hết, chỉ còn lại một vòng tường trên 
nền cỏ, xung quanh câ cối um tùm. 





(Từ ngục giam vua Bimbisara ngó qua núi Linh Thứu) 


107 


Ngoài ra, theo dân chúng trong vùng thì cách núi Linh Thứu 
chừng 2 cây số, trên đường trở về Bồ Đề Đạo Tràng, bên trái có 
một suối nước nóng, nước vẫn còn nóng, nhiệt độ khoảng 105 độ 
E. Tương truyền từ thời Đức Phật, suối này đã chữa bệnh được 
cho rất nhiều người, và chính Đức Phật cũng thường đến tắm tại 
đây. 

Bên trên suối nước nóng là động Thất Diệp (Pippala), nằm về 
phía Tây Nam của Trúc Lâm Tịnh Xá, trên đỉnh Baibhara có một 
động đá, đó là động Thất Diệp. Có một hành lang nhân tạo và 
một bức tường được xây bằng những tảng đá chồng lên nhau, 
nhưng không có chất dính ô dước hay hồ. Theo lịch sử Phật giáo 
của cả hai trường phái Đại Thừa và Nguyên Thủy, thì động Thất 
Diệp chính là nơi ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị A La Hán tới 
trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, dưới sự bảo trợ của vua 
A Xà Thế. Về sau vua A Dục cho xây tháp và trụ đá để đánh 
dấu nơi này. 

Gần bên động Thất Diệp là nền nhà cũ của ngài Đại Ca Diếp, 
nơi Đức Phật thường ghé lại thăm ngài. Tuy nhiên, vì thời gian 
quá eo hẹp nên đoàn chúng tôi không thể ghé lại thăm suối nước 
này và những nơi khác được. 


ch Ø4 "Tạt 2` )Ê# ao 'Ttảng 

Tờ mờ sáng ngày 3 tháng 12 năm 2005, Hòa Thượng hướng 
dẫn đoàn đi thăm Ao Rắn. Theo truyền thuyết Phật giáo thì khi 
Đức Phật ngồi thiển tại Bồ Đề Đạo Tràng đến cuối tuần lễ thứ 
năm, bỗng trời nổi cơn mưa thật lớn và thật lâu, ngay lúc ấy có 
một con rắn lớn từ trong rừng đến nơi, phùng mang ra che mưa 
cho Ngài. Hiện nay dưới Ao Rắn người ta nuôi thật nhiều cá và 
nước trong ao có mùi thật khó chịu. Quanh Bồ Để Đạo Tràng 
hãy còn nhiều di tích khác, tuy nhiên, trung tâm điểm tại đây vẫn 
là ngôi Đại Bảo Tháp với hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi đến 
chiêm bái và tu tập mỗi ngày. Đa phần người ta lễ bái theo kiểu 


108 


“ngũ thể đầu địa,” nghĩa là năm phần của thân thể là đầu, hai cùi chỏ 
và hai đầu gối đều chạm đất khi lễ lạy. Riêng những người Tây Tạng 
thì họ lạy theo kiểu nằm dài sát đất. Ngày nay những hình tượng Phật 
và Bổ Tát quanh Đại Tháp đều có những đường nét theo kiểu Tây 
Tạng vì chúng được trùng tu sau này bởi những người Tây Tạng đến ty 
nạn sau khi Trung Quốc xâm chiếm đất nước này vào năm 1959. Trong 
các tượng thì tượng Quan Âm Như Ý, nằm bên phải Đại Tháp, là được 
nhiều người chiêm bái và lễ lạy nhất. 


Naet ‹âwg 2t C©:áo còw 
Søt.Đạt "Tat Đề 4SĐè Đao TTxâxg 

Sau đó, Hòa Thượng và chư Tăng Ni sinh hướng dẫn đoàn 
chúng tôi đi thăm viếng và ủy lạo cho một ngôi làng Phật giáo gần khu 
chùa Việt Nam. Thật là hy hữu, trong một xứ toàn là Ấn giáo lại còn 
xót lại một ngôi làng Phật giáo. Tại đây chúng tôi được dân làng tiếp 
đón rất trọng thể. Được biết đã có nhiều đoàn hành hương trước đây 
ghé lại viếng thăm và ủy lạo cho ngôi làng Phật giáo này. 





`*%> "= 
(HT thăm viếng ngôi làng PG-Bodhgaya) 


109 





+ | 


( Quang cảnh đoàn đang viếng thăm một ngôi làng 
Phật giáo gần Bồ Đề Đạo Tràng) 








110 








`. SA: ` =_ 
(Làng Phật giáo nghèo nàn gần Bodhgaya) 





(Những nhà tương đối khá giả trong làng PG gần Bodhgaya) 





(Đường vào làng chỉ là đồng khô cỏ cháy mà thôi) 


112 





(Đời sống dưới rặng Tuyết Sơn của những người thuộc giai cấp 
Thủ đà la tại Ấn Độ) 





(Sự khác biệt giữa bốn giai cấp tại Ấn Độ là như thế ấy 
Thủ đà la sống trong những khu nhà đất tôi tàn bên cạnh 
những khu nhà sang trọng của giai cấp Kshatriya) 


113 





(Miền quê Ấn Độ hãy còn rất nhiều khu phế tích 
đang khai quật bên cạnh nhà dân ) 





(Thăm làng Phật giáo gần Bô Đề Đạo Tràng) 


114 


te 





(Khu vực phụ cận Bodhgaya) 


%t@wx 4o "Tàwg odkaaua- 
'Đodkaaua Muxeuw 


Trưa ngày 3 tháng 12 năm 2005, chúng tôi tự do thăm viếng 
khu lân cận của Bồ Đề Đạo Tràng. Một số anh em trong đoàn 
như anh chị Thiện Tài và Thiện Minh ở Canada thì viếng thăm 7 
nơi mà Đức Phật đã trải qua trong bảy tuần lễ sau khi Ngài giác 
ngộ, còn tôi và một số anh em khác quyết định viếng thăm Viện 
Bảo Tàng Bồ Đề Đạo Tràng. Từ ngoài đường đi vào Đại Tháp, 
Viện Bảo Tàng nằm bên tay phải cùng một bên với ngôi chùa 
Thái Lan và ở về phía Tây Đại Tháp khoảng non 1 cây số. Tại 
đây có rất nhiều tượng Phật cổ đại cũng như rất nhiều loại pháp 
khí khác do các nhà khảo cổ khai quật từ những thế kỷ 17, 18, 
19, và 20 quanh khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Nhìn những tượng 
mất đầu hay mất tay, mất chưn làm tôi liên tưởng đến chuyến 
viếng thăm đảo Pulau Bidong thuộc Mã Lai Á vào tháng 3 năm 


115 


2005, tại chùa Từ Bi trên đảo này, tượng Phật lớn nhỏ, trong 
ngoài đều bị chặt đứt đầu. Người hướng dẫn trong viện Bảo Tàng 
tại đây cho biết đa số những tượng Phật và Bồ Tát khai quật 
được trong vùng đều bị mất đầu hay mất tay chân, vì đó là vết 
tích của những cuộc chiến xâm lược và tàn phá của đạo quân 
Hồi Giáo vào những thế kỷ thứ II, 12, và 13. Đa số niên đại 
nghệ thuật chạm trổ và điêu khắc trên các tượng này đều vào 
khoảng đầu Tây Lịch. 


Viếug 29.) Đao 'Txảwgcâ2w Cau CĐ g 

Sau khi viếng Làng Phật Giáo trở về, đoàn được tự do tu tập 
hoặc đi mua sắm quà lưu niệm tùy ý. Ngày hôm đó, chúng tôi 
rảo quanh khắp các sạp lớn nhỏ quanh vùng Bodhgaya, người 
mua chuỗi, kể mua tượng Phật hay các Phật cụ khác làm quà kỷ 
niệm cho người thân. Đêm hôm đó là đêm cuối cùng chúng tôi 
lưu lại Bodhgaya mà không thể ở lại trong Tháp vì sáng sớm 
ngày mai lúc 4:30 giờ sáng chúng tôi phải rời Bodhgaya để đi Tỳ 
Xá Ly. Một cảm giác lưu luyến lạ lùng khó tả lâng lâng trong 
mỗi chúng tôi. Chúng tôi qua tháp, rồi trở về khách sạn, rồi lại 
trở qua tháp... Chúng tôi cứ đi đi về về như vậy cho đến khi Đại 
Tháp đóng cửa mà một số anh em chúng tôi vẫn còn lưu luyến 
đứng bên ngoài nhìn vào những ánh đèn lung linh bên trong tháp 
với những lời kinh tiếng kệ trầm bổng làm cho lòng chúng tôi 
như se thắt một nỗi niễm khó tả. 


116 


(027001016) ;xŸ J“ủ 
— 


Pˆ- 





REMAINS DF ANCIENT VAI\SHALI\,\CoLtWUn 


KDLHUA, A PART AND PARCEL ĐF ANCIENT CLTY Gì 
WHERE A LDECAL CHIEE BE MÔNIEVS HAD DEEERED ñV khống Bài: là bìa Noo Sun 
THE EƯENT 1S BEGRRDED ñS 0NE AE THE EIEHT MOST SISMIFICAWT EVENTS DE tẦ\s. TH 
AECDRDINS T6 THE RUBDHIST LITERRTURS. THỊS WAS Thế PLACE WHERE BUDDWA SPENT 
MANY ñ BAINY SEASDNS, ñLLDWED NUNS TP THE SANGHA FÔft THE ƑASST TỊE,ANNOUNECED 
HIS APPROACHINE NIEVANN AND €oNVERTED ÑMBAPnLt ERSM ñ nnnuo cauar ĐANCER To R NUẾU 

THE RECENT EX€RVATIðNS £0NDUCTED RY ARchuAEpLo8Icn\. SuRMEV ac  NhIA te. 
REVEñLED BEMAINS 0E KUTA6ABSHALA,SWASTIKA SItApEn An ASTEBY,A TANK,NUWRSR or 
VØTIVE STUPAS AND MINLATURE SHIRIMES IN ñBD1T1ÔN r0 MAIN S7UPR nNh THE ÑSOKAN 
PILLAE WHICH WERE PARTLYV EXPOSED EnnLtEn.- 

THE PILLAR LBCALLY KNDWN AS LñT 1S TLỒI METPES Y6 IANBLÍTMIC PRLISWED SNND STANE 
CũLUMN SURH0UNTED RY A SERATED LIBN CAPITAL.[T 1S BSDBARL-V ĐNE 0E TIE ENBLIEST PỊLLNBS 
0F ÑS0XA WHICH-DOES NBT BEAR THE USUAL EBIET. RUT A EEW LETTERS IN SHELL CHARRCTER 


0E GUPTA PERI0T ARE ENGRRVED 0N IT. 
THE RRICK STUPA WAS ERECTEb Tö €C0OMMEMBRATS TIE EVENT 0E DEFERING HOHEYV Tô 

BunnWA 8Y TRE MÔRIKEY CHIEF.ÌT WAS 0B\GINALLY BAILL BUNING WÌAURYAN PERIAD AND 

SuaSEQUENTLY ENLABGED !N |USHANA PERI0D BY EAISING TIHE GIGMWT ND PROVI0ING. RICX PANED 


€IRCUMAMBULRTARY PATH,EUETHER BRICI ENCASING AND fADD(T\0N 0E AYAAS AT RESULAR 


INTERVAL T00K PLA€E DURINS GUPTA AND LATE BuPTA PER\o95- 
-WR\0'SupP0SE0LY 0u5 8Y TWE WANWEYS 


THE ADUDININ6 TANK HAS BEEN IDENTIFIED AS`WNARVAT 
ro BU0nHA,THIS RRICK LINED SEVEN TIERED TAMK MEASURING APPROXIMATELÝ §5x35 
METRES IN DIMENSION HAS TWO BATHING GHATS 0N SOUTHERN ANh WE 'TERN WI\NSS+ 
BEApS aE SEMI PRE(touS5 ST0NES, TERRAC0TTA EIGURINES, SEALS & SEALINGS.BRIC&5 
ŠT0NES,INSCRIBED P0TSHERD_AND A UNIAUE “TERRAC0T.TR 


EMBEDDED WITH SEMI PREC\0US 
N0TEW0R THY ANTIQULTIES F0UND DỤIR\NS EXCAVATIONS fF A22 1g 


§ Ỷ Fl6UBE 0E CR0WNED MũNKEY ARE SAME 










































(Bia tưởng niệm Thánh tích Tỳ Xá Ly) 


117 


41:⁄2@ giờ sáng ngày 4 tháng 12, đoàn chúng tôi rời Bồ Đề 
Đạo Tràng đi Tỳ Xá Ly (Vaishali), cách Bồ Để Đạo Tràng 
khoảng 253 cây xố về hướng Bắc. Sau khi qua khỏi thủ phủ 
Patna (ngày trước là thành Pataliputra, tức là Hoa Thị Thành) 
chừng 60 cây số, những mái tranh nghèo của Tỳ Xá Ly hiện ra 
trước mắt chúng tôi. Lòng tôi bỗng chùng xuống, mới ngày nào 
đây kinh thành này còn trù phú thịnh vượng. Thế mà ngày nay 
chỉ còn trơ lại những mài tranh nghèo, có lẽ còn nghèo nàn hơn 
miễn quê nước Việt nữa là khác. Tuy nhiên, có đến đây mới 
thấy được hết những nét đạo đức của người dân miễn quê Ấn 
Độ. Họ sống trong cảnh nghèo nàn cơ cực và thiếu thốn đủ mọi 
bề, nhưng họ hiển hậu và dễ thương. Lúc nào trên mặt họ cũng 
điểm sẵn một nụ cười thân thiện với mọi người. Họ nghèo khổ 
về mặt vật chất, nhưng tinh thân đạo đức của họ thật thâm thúy. 
Dù đồng ruộng bao la, nhưng sông ngòi hiếm hoi, cả xứ Ấn Độ 
chỉ có hai con sông lớn là Hằng Hà và Ấn Hà, nên đất đai cần 
cỗi và con người cũng khô cằn như mảnh đất nơi họ sinh ra và 
lớn lên. Tỳ Xá Ly ngày trước đã từng là một kinh thành trù phú, 
một trong những nước Cộng Hòa thịnh vượng nhất trong vùng 
Bắc Ấn thời đó, dân cư đông đúc, sinh hoạt sung túc, dân chúng 
vừa hiển lành vừa đạo đức, nhưng hiện nay nó chỉ là một thị trấn 
nhỏ bé nghèo nàn. Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng đường 
sá vừa hẹp vừa xấu với rất nhiều ổ gà lởm chởm trong suốt đoạn 
đường đi làm cho khoảng cách tưởng như bất tận. Chính vì vậy 
mà trong khoảng giữa thế kỷ 20, rất nhiều người muốn đi Tỳ Xá 
Ly mà không đi được. Tỳ Xá Ly còn là nơi có nhiều sự kiện lịch 
sử liên quan đến Đức Phật và công cuộc hoằng pháp của Ngài. 
Theo lịch sử Phật giáo, 5 năm sau ngày thành đạo, Đức Phật đã 
du hóa đến vùng này. Đây là thủ đô của một trong những nước 
Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới. Phía Nam Tỳ Xá Ly là dòng 
sông Hằng thiêng liêng, phía Bắc về phía Népal thấp thoáng 
chân núi Hy Mã Lạp Sơn, phía Tây là dòng sông Dangdak. Khi 
rời Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã ngoái đầu nhìn lại và tán thán: “Ôi 


118 


xinh đẹp thay thành phố Tỳ Xá Ly! Ôi xinh đẹp thay những điện 
thờ và những khu lâm viên của Tỳ Xá Ly.” Thành phố Tỳ Xá Ly 
còn là quê hương của Ngài Duy Ma Cật, một vị cư sĩ nổi tiếng 
mà Đức Phật đã để cập như một nhân vật giác ngộ chính trong 
Kinh Duy Ma Cật. Thành phố này còn là nơi nhận một phần tám 
xá lợi của Đức Phật ngay sau lễ Trà Tỳ của Ngài. Những năm 
trước khi nhập diệt, Đức Phật thường hay trú ngụ tại thành Tỳ Xá 
Ly này. Và đây cũng chính là nơi ngài A Nan nhập diệt. Tại Tỳ 
Xá Ly, đoàn thăm viếng nơi cất giữ xá lợi của Đức Phật, Giảng 
Đường, hương thất của Kiều Đàm Di Mẫu và các thánh tích gần 
đó. Sau khi khai quật Tỳ Xá Ly, người ta tìm thấy trụ đá do vua 
A Dục dựng lên vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch vẫn còn 
nguyên vẹn với tượng sư tử trên đầu trụ. 





(Ngọn tháp và trụ đá do vua A Dục dựng lên 
vào thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch tại Tỳ Xá Ly) 


Cách trụ đá A Dục chừng 2 cây số là ngọn tháp kỷ niệm nơi 
Đức Phật an trụ hằng ngày và được voi dâng mật và trái cây. 


119 


Tháp đã bị hư hại gần hết, chỉ còn trơ lại nền tháp nên người ta 
cho xây dựng mái che bên trên để bảo vệ phần còn lại của ngôi 
phế tháp này. Chính nơi này Đức Phật đã dạy Tăng đoàn về 
pháp Lục Hòa (6 điều sống chung tu học) và Thất Diệt Tránh 
Pháp (bảy pháp không tranh cãi). Đây cũng chính là nơi đánh 
dấu Đức Phật lần đầu tiên cho phép người nữ xuất gia. 





(Phế tích những ngôi tháp trong thành Tỳ Xá Ly) 


Còn một sự kiện lịch sử quan trọng khác xảy ra tại thành Tỳ 
Xá Ly vào thời Đức Phật còn tại thế. Chính tại nơi đây một bà 
hoàng trong thành Ca Tỳ La Vệ là bà di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề đã được Đức Phật cho phép xuất gia và thành lập Ni đoàn 
đầu tiên. Và cũng chính tại đây, Đức Phật đã cho phép Ni đoàn 
thu nhận nàng Amrapali, một ca nữ bị xã hội khinh khi nhất vào 
thời đó. Theo truyền thuyết Phật giáo thì khi Đức Phật đang ở tại 
thành Tỳ Xá Ly (Vaishali) thì di mẫu của Ngài là bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Để (Mahapajapati) và 500 cung nữ thuộc dòng họ Sakya 
đã kiên nhẫn đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) đến 
thành Tỳ Xá Ly, thỉnh cầu Ngài cho phép nữ giới xuất gia. Dù 


120 


trước đó đã bao lần Đức Phật từ chối. Khi đến Tỳ Xá Ly, bà di 
mẫu nhờ A Nan bẩm Phật với lời thỉnh cầu chấp nhận bất cứ 
điều kiện gì mà Phật sẽ đặt ra. Khi ra mắt Đức Phật, Đại Đức A 
Nan thưa: “Bẩm Đức Thế Tôn, đệ tử vừa gặp lệnh bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề và khoảng 500 cung nữ đến từ thành Ca Tỳ La Vệ, họ 
đang đứng phía ngoài cách tịnh xá của Thế Tôn không xa lắm. 
Ai nấy đều đã xuống tóc và khoát y vàng, mặt mày đầy bụi và 
chân cẳng sưng vù, trông rất thảm não. Xin Đức Thế Tôn hứa 
khả cho họ!” Đức Phật im lặng không nói, vì Ngài đã biết rất rõ 
câu chuyện xảy ra như thế nào, và chính Ngài đang tìm phương 
cách giải quyết cho vấn để. Khi đó Đại Đức A Nan thắc mắc hỏi 
Ngài: “Bẩm Đức Thế Tôn, người nữ xuất gia tu hành có thể nào 
đắc được những Thánh quả hay không?” Đức Phật trả lời ngay là 
“được'. Vì không hiểu ý của Đức Thế Tôn nên Đại Đức A Nan 
hỏi tiếp: “Như vậy thì tại sao Đức Thế Tôn không bằng lòng cho 
người nữ xuất gia?” Thấy Đức Phật vẫn im lặng không nói gì, 
nên A Nan thưa tiếp: “Bẩm Thế Tôn, lệnh bà Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề là người đã nuôi nấng Đức Thế Tôn ngay từ khi Ngài mới 
sanh ra có 7 ngày và thương yêu Ngài không khác chi Mẫu Hậu 
Maya. Hôm nay vua cha không còn nữa nên lệnh bà chán cảnh 
đời tan hợp hợp tan và quyết chí xuất gia tu hành. Lệnh bà đã cởi 
bỏ tất cả những trang sức, tất cả quần là áo lụa và đi chân đất từ 
kinh thành Ca Tỳ La Vệ đến đây chỉ để cầu xin Thế Tôn hứa 
khả cho lệnh bà và các cung nữ xuất gia. Xin Thế Tôn từ bi hứa 
khả cho lệnh bà được xuất gia tu hành theo giáo pháp của Ngài.” 
Đại Đức A Nan cứ tiếp tục khẩn khoản, trong khi Đức Phật vẫn 
lặng yên suy nghĩ. Sau đó Ngài cho thị giả sang mời các vị đại 
đệ tử khác như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, A Nậu 
Lâu Đà, Phú Lâu Na... đến hội ý với Ngài. Thời Đức Phật, 
chuyện Ngài san bằng giai cấp đã làm cho ngoại đạo vô cùng 
bất mãn rồi, huống là chuyện giải phóng phụ nữ và cho phép họ 
xuất gia là khất sĩ như nam giới! Ngoài những khó khăn đó thì 
lệnh bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề còn từng là một hoàng hậu tiền hô 


121 


hậu ủng, cả đời chỉ biết ra lệnh chứ chưa từng nhận sự chỉ giáo từ 
bất cứ một ai. Còn nữa, cả đời bà đã sống trong cung vàng điện 
ngọc, bây giờ nếu gia nhập giáo đoàn, liệu lệnh bà có thể vượt 
qua những khó khăn cực kỳ đang chờ trước mắt bà hay không? 
Vân vân và vân vân. Còn nữa! phụ nữ từ ngàn xưa chưa bao g1Ờờ 
được phép sống chung với nam giới nơi công cộng, bây giờ nếu 
được cho phép, chắc chắn sẽ có những xáo trộn không tránh khỏi 
cho cả hai bên. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất để nghị một số giới 
luật đặt thêm cho người nữ nếu Thế Tôn muốn hứa khả cho 
người nữ xuất gia. Đức Phật cũng gật đầu đồng ý với Ngài Xá 
Lợi Phất Như vậy sau khi hội ý với các đại đệ tử, Đức Phật chấp 
nhận lời thỉnh cầu của ngài A Nan, bằng lòng cho nữ giới xuất 
gia, tuy nhiên, Ngài đặt ra Bát Kính Giới và dạy rằng mãi mãi 
nữ giới xuất gia phải tuân theo luật này. Như vậy thành Tỳ Xá 
Ly là nơi chứng kiến cảnh xuất gia đầu tiên của nữ giới để gia 
nhập vào giáo đoàn. Đại Đức Xá Lợi Phất được Đức Phật ủy 
thác cho việc hướng dẫn và giảng dạy cho các vị tân nữ tu này. 
Và kể từ đó, giáo đoàn của Đức Phật bao gồm tứ chúng: Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo NI, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Sau khi cho phép người 
nữ xuất gia, Đức Phật lại bị một làn sóng chống đối mạnh mẽ 
khác từ khắp nơi trong xứ, ngay cả việc vu khống bậy bạ cho 
Ngài. Từ đó người ta mới thấy được lòng từ bi bao la của Đức 
Phật khi Ngài cân nhắc trong việc cho phép người nữ xuất gia. 
Khu hương thất của Kiều Đàm Di Mẫu đã được làm bằng gạch, 
nhưng đã bị thời gian tàn phá nên chỉ còn trơ lại một nền gạch 
vụn. Theo truyền thuyết Phật giáo thì về sau này bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề cũng chứng quả A La Hán. Đó là những sự kiện lịch 
sử cực kỳ quan trọng, chẳng những cho Phật giáo, mà còn cho 
lịch sử tiến bộ của nhân loại, vì nó đánh dấu sự kiện san bằng sự 
kỳ thị giữa nam và nữ, một sự kiện chứng tỏ cho thế giới thấy rõ 
tư tưởng Phật giáo chẳng những san bằng giai cấp trong thời cổ 
Ấn Độ, mà nó còn san bằng mọi cách biệt nghèo giàu, nam nữ, 
gốc gác... Phải nói Phật giáo đã làm một cuộc cách mạng vô tiền 


122 


khoáng hậu ngay trên cái nôi sanh ra nó, vì trong xã hội Ấn Độ 
theo Ấn giáo từ ngàn xưa, người phụ nữ chỉ bị xem như là nô lệ, 
họ không được phép làm bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện giao 
dịch thương mại hằng ngày. Chính Phật giáo đã mở ra cho họ 
một quang lộ thênh thang. Tuy nhiên, lịch sử không may đã tạo 
ra đạo quân Hồi giáo oan nghiệt, triệt tiêu Phật giáo ngay trên 
quê hương của chính nó. 

Ngoài ra, truyền thuyết dân gian tại đây còn ghi lại, vào thời 
Đức Phật còn tại thế, thành Tỳ Xá Ly đã có lần bị hạn hán và 
bệnh dịch lan tràn khắp nơi, giết hại vô số sanh linh. Đức Phật đã 
đáp lời vua xứ này làm lễ cầu nguyện và dân trong thành thoát 
nạn. Lần sau cùng Đức Phật về Tỳ Xá Ly năm đó Ngài đã 80 
tuổi. Ngài đã ghé lại khu vườn xoài của nàng Amrapali. Tại đây 
Ngài đã ôn lại với tôn giả A Nan về cuộc đời của Ngài: “Cuộc 
đời của một kiếp qua đi thật nhanh, mới ngày nào đây chàng 
thiếu niên Tất Đạt Đa còn trai trẻ, tham dự các cuộc tranh tài, 
rồi xuất gia, rồi 6 năm khổ hạnh... Tất cả như mới xảy ra hôm 
qua. Sau bốn mươi lăm năm hoằng hóa, đã đến hồi ta phải bó lại 
xác thân vô thường. Đời người trôi qua như một giấc mơ. Với ta 
nhân duyên nay đã đủ, người đáng được độ ta đã độ xong. Thật 
chẳng còn gì để luyến tiếc. Ta cẩm thấy hài lòng mãn nguyện. ” 
Sau khi rời khỏi Tỳ Xá Ly và khu vườn xoài của nàng Amrapali, 
Đức Phật đã tuyên bố với chúng Tăng: “Ở nơi đây ta đã thực 
hiện xong hành động tôn giáo sau cùng và chẳng bao lâu sau ta 
sẽ nhập Niết Bàn.” Sau đó Ngài cùng A Nan và Tăng chúng đi 
về hướng thành Câu Thi Na. 

Một sự kiện lịch sử quan trọng nổi bậc tại đây là 100 năm sau 
ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai 
đã diễn ra, do trưởng lão Da Xá (Yassa) triệu tập 700 chư Tăng 
từ khắp nơi về đây. Từ đó mới bắt đầu phân ra Thượng Tọa Bộ 
và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ chủ trương bảo thủ, giữ lấy 
những nguyên tắc giới luật thời Đức Phật còn tại thế. Trong khi 
Đại Chúng Bộ có phần phóng khoáng và du di hơn. Họ chủ 


123 


trương tùy duyên hóa độ, những nguyên tắc của Giáo đoàn có 
thể thay đối nhằm thích ứng với hoàn cảnh sống của thời đại đó, 
miễn không đi ngược lại những lời Phật dạy là được. 


FfffEFEEFEE†11%1 
——i 


mHHIEEEEti£ 
—-. LÃ) 
1433139158114 4- 





(Đại Tháp tại thành Tỳ Xá Ly, 
nơi xảy ra cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai, 
100 năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn) 


Trong các cuộc đào xới vào những thế kỷ 18, 19 và 20, các 
nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi tháp do vua A Dục xây dựng vào 
thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch, có đường kính trên mười chín thước 
và chiều cao bốn thước, được xây kế bên trụ đá có tượng sư tử 
trên đầu. Người ta tin rằng đây là ngôi tháp được xây trên nên 
tháp nguyên thủy, nơi những người Lichavi đã thờ xá lợi của Đức 
Phật. Cách ngôi tháp thờ xá lợi không xa có ngọn tháp được 
dựng lên nhằm đánh dấu ngôi nhà của nàng kỷ nữ Amrapali 
ngày trước. Đặc biệt trụ đá vua A Dục xây dựng tại đây có hình 
con sư tử trên đỉnh, và đến nay trụ vẫn còn nguyên vẹn. Trụ cao 
khoảng bảy thước, đứng sừng sững giữa trời mây bao la, quanh 


124 


đó là một hàng cổ thụ già nua với những nền phế tháp như thách 
thức với thời gian. Theo truyền thuyết Phật giáo, 300 năm sau 
ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, vua A Dục đã đến chiêm bái Tỳ 
Xá Ly. Để tưởng nhớ đến ân đức của Đức Thế Tôn, nhà vua đã 
cho dựng lên một trụ đá trắng, trên đỉnh có hình sư tử và một 
tháp thờ xá lợi của Đức Phật. 

Vào thế kỷ thứ 5, khi đến Tỳ Xá Ly chiêm bái, ngài Pháp 
Hiển có ghi lại rằng: “Về phía Bắc thành phố Tỳ Xá Ly có ngôi 
tháp hai tầng. Đức Phật khi đến Tỳ Xá Ly đã từng lưu lại nơi này. 
Tại đây cũng có một ngôi tháp tưởng niệm ngài A Nan. Bên trong 
thành phố, nàng Amrapali cũng có xây một tháp cúng dường Đức 
Phật, và ngày nay nên tháp ấy vẫn còn đó. Khoảng 3 lý về phía 
Nam thành phố, mặt Tây của con đường là một khu vườn nơi 
nàng Amrapali cúng dường cho Đức Phật. Khi Đức Phật sắp sửa 
nhập diệt, Ngài và Tăng chúng đã rời Tỳ Xá Ly nơi cổng thành 
phía Tây.” Đến thế kỷ thứ bẩy (629), Ngài Huyền Trang đã ghi 
lại trong Đại Đường Tây Vực Ký như sau: “Vương quốc Tỳ Xá Ly 
có chu vi rộng khoảng 5.000 lý. Đất đai ở đây phì nhiêu màu mỡ; 
hoa trái đủ loại rất phong phú. Xoài và chuối đây dẫy ở khắp 
mọi nơi và giá cả rất rẻ. Người dân ở đây rất trong sạch và 
thành thật. Họ thích triết lý tôn giáo và hiếu học. Ngoại đạo và 
Phật giáo sống chung rất hài hòa. Có hàng trăm ngôi chùa nằm 
rải rác khắp nơi, nhưng đa số đã bị hư hoại. Chỉ có ba hoặc năm 
ngôi tịnh xá là còn nguyên vẹn, nhưng có rất ít Tăng sĩ tu tập tại 
những nơi đó. Tại đây cũng có rất nhiều đền đài ngoại đạo, phần 
nhiều thuộc phái Ni Kiền Tử. Kinh thành Tỳ Xá Ly đã bị hư hại 
nhiều. Những nền móng xưa có chu vỉ từ 60 đến 70 lý. Khu nội 
cung dành cho hoàng gia rộng khoảng 4 hoặc 5 lý. Có rất ít 
người sống tại đây. Về hướng Tây Bắc, cách hoàng thành chừng 
5 hay 6 lý, có một ngôi chùa với một số Tăng sĩ tại đây. Họ theo 
truyền thống nguyên thủy, thuộc Chánh Lượng Bộ. Cạnh đó là 
một ngôi tháp. Chính ở nơi đây Đúc Phật đã thuyết kinh Duy Ma 
Cật, và có một vị trưởng giả tên Ranakara cùng bạn hữu của ông 


125 


đã cúng dường lên Đức Phật những chiếc lọng báu để che nắng 
mưa cho Ngài. Về hướng Đông là ngôi tháp, nơi ngài Xá Lợi Phất 
đã chứng quả A La Hán. Về hướng Đông Nam, có một ngôi tháp 
do tổng thống của xứ Cộng Hòa Tỳ Xá Ly xây dựng vì sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn, vua nước này đã nhận một phần xá lợi 
của Ngài. ” 

Ngày nay phế tích của cả hai nơi này đã được ghi dấu và 
được cơ quan UNESCO công nhận. Trụ đá thì còn gần như 
nguyên vẹn. Tuy nhiên, ngôi tháp thờ xá lợi chỉ còn trơ lại nền 
và hầm tháp, vì thế người ta phải cất lên một mái tôle để bảo vệ 
cho Thánh tích thiêng liêng này. Theo bảng ghi chú bên ngoài 
tháp, thì ban đầu ngôi tháp này chứa đựng một số xá lợi rất lớn 
(một phần tám tổng số xá lợi của Đức Phật), đến thời vua A Dục, 
ngài cho lấy chín mươi phần trăm số xá lợi tại đây để chia cho 
tám mươi bốn ngàn tháp nhỏ khác trong khắp xứ Ân Độ. Về sau 
có một vị vua khác cũng muốn mở lại ngôi tháp, nhưng khi vừa 
bắt đầu đào đất lên, thì khắp nơi chấn động khiến nhà vua ngưng 
ngay công việc chứ không dám tiến hành đào thêm nữa. 


126 





(Phế tích ngôi tháp thờ xá lợi của Đúc Phật đã đổ nát. Ngày nay người ta phải 


cất lên một mái tôle để bảo vệ phần phế tích còn lại bên dưới) 






` 


(Phân còn lại phía bên dưới của phế tích ngôi tháp thờ 
xá lợi của Đức Phật tại Tỳ Xá Ly) 


127 


Về hướng Nam trụ đá A Dục có một hồ nước khá lớn. Tương 
truyền đây là cái hỗ do 500 con khỉ đào cúng dường cho Đức 
Phật để Ngài tắm giặt hằng ngày trong thời gian Ngài lưu lại 
thành Tỳ Xá Ly, và cũng chính tại đây ngày ngày đàn khỉ đều 
mang mật ngọt đến cúng dường cho Đức Phật. Theo tài liệu đích 
xác của các nhà khảo cổ thời cận đại thì tất cả những phế tích tại 
làng Pesa ngày nay, cách thủ phú Patna (Pataliputra) khoảng 60 
cây số là phế tích của thành Tỳ Xá Ly, và những ngôi phế tháp 
rải rác được bộ tộc Lichavi xây dựng để thờ xá lợi của Đức Phật 
mà họ nhận được từ bộ tộc Mallas. 


Gần khu phế tích Phật giáo ở Tỳ Xá Ly có một ngôi chùa và 
một tháp Hòa Bình (Darjeeling Peace) cũng giống như Tháp Hòa 
Bình trên núi Linh Thứu, cũng do phái Nhật Liên của người Nhật 
Bản xây dựng. Đoàn chúng tôi cũng ghé thăm chùa Tích Lan 
bên cạnh ngôi chùa Nhật Bản. 


Riêng tại Viện Bảo Tàng Tỳ Xá Ly vẫn còn lưu giữ rất nhiều 
cổ vật đào được qua các cuộc khảo cổ tại thành Tỳ Xá Ly. Tại 
đó dưới nhiều tầng đất sâu hơn, người ta tìm thấy một pho tượng 
Phật đang tu khổ hạnh có kích thước như hình người thật. Đây là 
những chứng tích xác thực về cuộc đời tu hành của Đức Phật. 


128 





(Trụ đá do vua A Dục dựng trong thành Tỳ Xá Ly 
-Trên đầu trụ hãy còn nguyên hình tượng sư tử— 
Vaishali-Asoka's stone pilar) 


129 





(Đường vào Câu Thi Na buổi bình mình) 


130 


3:%° giờ chiều cùng ngày, đoàn rời Tỳ Xá Ly đi Câu Thi 
Na (Kushinagar), đi trên con đường mà Đức Phật đã cùng tôn 
giả A Nan đã đi trên đường về chỗ Ngài đã nhập Niết Bàn tại 
khu rừng Ta La song thọ. Do một tình cờ của thiên nhiên hay do 
chính sự lựa chọn của Đức Phật mà Câu Thi Na gần như nằm 
ngay giữa những Thánh địa khác như Lâm Tỳ Ni, thành Xá Vệ, 
Tỳ Xá Ly, và vườn Lộc Uyển... Hiện nay thành Câu Thi Na tên 
là Kasia, thuộc bang Uttar Pradesh, cách Vườn Lâm Tỳ Ni 
khoảng 180 cây số, và cách thành Ca Tỳ La Vệ bên phía Ấn Độ 
khoảng 150 cây số. Đây là một thị trấn yên nh nằm cách Bồ Để 
Đạo Tràng trên 300 cây số đường chim bay về hướng Tây Bắc, 
nhưng vì đường sá gỗ ghế xấu xí nên từ Tỳ Xá Ly chúng tôi phải 
mất trên 6 giờ mới đến được Câu Thi Na. Dù khoa học kỹ thuật 
hôm nay có những tiến bộ đáng kể, dù khắp nơi trên xứ Ấn bụi 
bay đầy trời, Câu Thi Na vẫn còn giữ được vẻ thanh u tịch tĩnh, 
nơi mà gần 26 thế kỷ về trước Đức Phật đã chọn làm nơi nhập 
Niết Bàn. Tôi đã đến Đề L¡ để thấy không khí choáng ngộp tại 
đó, rồi về Bồ Đề Đạo Tràng cũng với không khí không hơn gì 
Đề Li. Tôi không dám chê khen gì Ấn Độ vì ngày xưa nơi quê 
tôi ở có giàu chi hơn Ấn Độ đâu! Nhưng tôi phải thật tình thương 
cảm cho người dân ở đây, trong thế kỷ 21 này mà họ vẫn sống 
trong thiếu thốn đủ mọi bể. Có người cho rằng văn minh vật chất 
Tây phương làm hư con người. Riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy. 
Tôi là người con Phật nên quyết chí đi theo con đường “Trung 
Đạo” của Ngài, không thái quá mà cũng không bất cập. Tôi 
không làm nô lệ cho phương tiện vật chất, nhưng tôi thọ hưởng 
những phương tiện ấy để giữ cho thân này được khang kiện, từ 
đó có thể làm được những điều lợi lạc cho người khác. Con 
người hư hay không là do nơi mình, chứ đừng đổ thừa cho cuộc 
sống vật chất làm mình hư. Thử hỏi những người dân Ấn nghèo 
khổ cùng cực ở các nơi mà tôi đã đến tận nơi, thấy tận mắt, nếu 
không muốn mánh mung để tìm phương sống hằng ngày cũng 
không được. Theo tôi, không nói không rằng gì cả, không ai chối 


131 


cãi là Ấn Độ là một xứ sở của tâm linh sâu thẳm, nhưng cũng 
không ai chối cãi được thảm trạng xã hội hiện tại tại Ấn Độ là 
hệ quả tất yếu của một xã hội mà trong đó đầu óc người ta còn 
phân định giai cấp quá nặng nể. Cái không may cho Ấn Độ là 
những đạo quân ngoại xâm đã tiêu diệt một chơn lý “xóa bỏ giai 
cấp” đáng lý phải được trân trọng và phát triển tại đất nước này. 

Sau khi đến Câu Thi Na, đoàn chúng tôi nghỉ đêm tại Japan- 
Srilanka Buddhist Center, ở Kushinagar, thuộc bang Uttar 
Pradesh. Đây là một trung tâm Phật giáo Tích Lan do chính phủ 
Nhật Bản tài trợ. Cảnh trí tại đây thật yên tĩnh và trầm mặc. 
Không khí thanh u ở đây làm cho tôi liên tưởng đến cũng không 
khí này trên 25 thế kỷ về trước, Đấng Cha Lành đã về đây trong 
cuộc hành trình cuối cùng để khởi đầu cho một cuộc yên nghỉ. 
Trí óc tôi hồi này lan man hình ảnh Đấng Từ Phụ trong xác thân 
tứ đại già nua nhưng lúc nào cũng bước đi những bước rắn chắc 
và quyết định bên cạnh ngài A Nan với nét ủ rũ như con sắp xa 
mẹ. Lại nữa, hồi này thì hai vị đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi 
Phất và Mục Kiễển Liên đều đã nhập diệt trước đây ba tháng, và 
các vị đại đệ tử khác thì đang hoằng hóa phương xa. Nên dù A 
Nan là một bậc tu hành, lại được theo Thầy trong suốt gần 25 
năm thì làm gì ngài không biết được tình thương nào rồi cũng 
đến hồi mai một chia ly, cuộc hợp nào rồi cũng tan theo định luật 
vô thường tất yếu, nhưng trong cảnh đó, lại không có các sư 
huynh sư đệ bên cạnh, ai có thể cầm lòng cho được? Liên tưởng 
đến phút đó, cảnh đó, lòng tôi bỗng lâng lâng một nỗi buồn man 
mác, chưa đi đến Đại Tháp Niết Bàn mà lòng mình đã xót xa, 
một nỗi xót xa khó tả. 


132 









(Vàng biên giới Bắc Ấn và Népal-Nơi có Vườn Lâm Tỳ Ni, 
thành Ca Tỳ La Vệ, thành Xá Vệ, và thành Câu Thị Na) 


G:€®Wˆ giờ sáng ngày 5 tháng 12, 2005, đoàn thăm viếng khu 
thánh tích Câu Thi Na, tháp Đức Phật nhập Niết Bàn, tháp trà tỳ, 
các phế tháp chung quanh khu Đại Tháp Niết Bàn và các chùa 
Phật giáo tại đây. Câu Thị Na, một trong những Thánh địa quan 
trọng của Phật giáo, một trong tứ động tâm mà trước khi nhập 
diệt, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan: “Sau khi ta nhập diệt, 
nếu các thiện nam tín nữ có đạo tâm nghĩ tưởng đến Như Lai, 
cách hay nhất là đến chiêm bái bốn động tâm quan trọng nhất, 
những nơi có liên quan trực tiếp đến cuộc đời và sự nghiệp hoằng 
hóa của Như Lai. Đó là vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, vườn 
Lộc Uyển và thành Câu Thi Na. Nếu vị thiện tâm nào đến bốn nơi 
này thành tâm chiêm bái và đảnh lễ sẽ được nhiều phước báu và 
duyên lành như được gặp lại chính Như Lai vậy! Lại nữa, nếu có 


133 


vị thiện tâm nào có duyên được trút hơi thở cuối cùng tại một 
trong những Thánh địa này, chắc chắn người ấy sẽ được tái sanh 
vào cảnh giới thanh nhàn để tiếp tục tu tập giải thoát.” Hôm nay 
chúng tôi về đến tận nơi để chính mắt thấy được những di tích 
ngàn xưa vẫn còn hiện hữu, dù trong hoang tàn đổ nát, hay dù đã 
được người đời sau phục hoạt, trùng tu... chúng tôi vẫn cảm thấy 
lòng mình lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả. Đây chính là 
nơi mà hơn 25 thế kỷ về trước, một bậc đạo sư của người và trời 
sau khi mang giáo lý giác ngộ tối thượng mà mình đã chứng ngộ 
ra ban rải hết cho chúng sanh, đã về đây an nhiên thị tịch. Hôm 
nay chúng ta đến đây, tính ra đã gần 26 thế kỷ, thế mà nhìn 
cảnh, rồi nhìn những phế tích còn sót lại lòng chúng ta cũng cảm 
thấy lâng lâng nỗi niềm cảm xúc như chính mình đang được gần 
gũi với Đức Thế Tôn, nhưng bên cạnh đó niềm xúc cảm xót xa 
cũng trào dâng khi nghĩ đến phận mình phước kém duyên mồng, 
không được sanh ra vào thời có Phật. 


“at "Thấp MNiết Bàv 
FP 





(Đại Tháp Niết Bàn và chùa Niết Bàn tại thành Câu Thi Na) 


134 





Đường vào Đại Tháp Niết Bàn không còn thanh u tĩnh mịch 
như được diễn tả trong các kinh điển thời Đức Phật nhập diệt 
nữa, không còn là khu rừng Sa La ngày ấy với toàn rừng là rừng. 
Tuy nhiên, hai bên đường cây cối vẫn còn xanh tươi mát mẻ. 
Ngày nay người ta đã trải đá đỏ trên con đường đi vào Đại Tháp 
Niết Bàn. Đây là ngôi Đại Tháp Niết Bàn (Mahaparinirvana), là 
một ngôi tháp lớn, trên nóc có hình vòm cũng giống như nhiều 
tháp khác tại Ấn Độ. Tuy nhiên, quanh tháp kín mích, không có 
cửa, cũng không có cửa số. Ngôi tháp cao hơn chùa Niết Bàn 
nhiều, có lẽ cao đến gấp đôi. Đây mới chính là nơi Đức Thế Tôn 
nhập Niết Bàn, đây mới chính là một trong những nơi thiêng 
liêng nhất của Phật giáo. Theo lịch sử các Thánh tích Phật giáo, 
thì ngôi Đại Tháp này đã được những người ngưỡng mộ Phật 
giáo thuộc sắc dân Mallas xây lên để thờ xá lợi của Đức Phật, có 
lẽ họ xây kín vì sợ quân Hồi giáo đến đánh phá để cướp xá lợi 
của Đức Phật, nhưng rồi sau đó tháp cũng bị những thế lực tàn 


135 


bạo muốn tiêu diệt Phật giáo tàn phá, cứ như vậy không biết đến 
bao nhiêu lần. 


- TT TT 000 0À 


DỤC TL VL4t/l ÂU MAILAS.ÁLS0 
TIE BUDDWIST LITAT 


[2 11: (50/0/0909) 200 0Ô I((0RDING T0 
Itf.Is 0ME 0F THE F0UR MST S4(RE0 PLACES Á$ DECLRRED BY BUDD 
NT. 1/700 0,004) 01,1. 
À4 Ú) AY)M0MTH. THE B00Y IS BFLFIVED T0 HAVE BEEW CREMATED WITH 
0It I00URS. THE MALLAS 0F KUSMINAGARA NEAR MAKUTABANDHANA CHAITYA. AFTER A 
6AP 0F AB0UT TW0 CENTURIFS . KUSHINAGARA AGAIN CAME T0 PROMINANCE DURING THE 
MAURS AND REACED [TS PEAV 0F 6LORY UMDER THE 6UPTAS AS REVEALED BY NUMERlIS 
$TRITURAL ACTINITIES IN THE FÖRM 0F STUPAS âM0MASTERIES BUILT DURING THÁT PERI0D 
MU âu. 1.0/08... 081. ITSIN6 WHO VISITED THIS PLACE IN Ị! 


H-ÔnÀ2kẢ< vi l„ s4 2 buuJÃ 5AE...141.:0)4/-7 16401) 11 0F TH STRU- | 
Xe: Me = P#2teeosv ER AR TH RFSUITS 0F EKTFISJVE EXOWATTI0MS BY (A- 
minh =essd LẢi 00) 331 44) L0, JLÀẤ( 021004013 1. 
HH) Si kebtee ŠU††ÖUNDfD BY A 6R0JP 0£ Là) 13/2/1129) 3/112 
(ÄfYFDB BfI(KS ANp) (WAMENTAL PILASTERS 0WTRf S/ 


IL SIƑE) STIJpẠs Lí LUÚÀ) 
(62111002: ; 
` URI 
c&<~- v4 che À4, 2E ẨM, h 
ST Tay r2 3W AS INSCRIBED (LẠY Sị 


kà ÂL, (OMRSE 0ÿ EXOVATI0N. 





(Bảng đặt trước khu phế tích Câu Thủ Na) 


Trước khi vào đến Đại Tháp, về phía bên trái có hai tấm 
bảng, một bằng tiếng Anh, và một bằng chữ Ân Độ (có lẽ là chữ 
Bhrami ngày nay), nội dung nói về phế tích thành Câu Thi Na đã 
được đào lên: “Câu Thị Na đã từng là kinh đô của người Mallas. 
Theo văn học Phật giáo, thì Câu Thị Na là một trong tứ động 
tâm, được chính Đức Phật tuyên thuyết như vậy. Chính tại nơi 
đây Đức Phật đã thở hơi cuối cùng và nhập Niết Bàn vào ngày 
trăng tròn tháng Vaishakha, khoảng tháng tứ hay tháng năm 
dương lịch. Người ta tin rằng kim thân của Ngài đã được hỏa 
táng với đủ nghỉ cách vinh dự của một Đấng Thế Tôn. Thành 
Câu Thi Na gần Makutabandhana Chaitya sau gân hai thế kỷ bị 
lãng quên đã được các vị vua dưới triều Maurya xây dựng lại và 
đạt đến tuyệt đỉnh huy hoàng của nghệ thuật dưới thời Gupta. 
Nhiều chùa tháp và tự viện đã được xây dựng trong thời kỳ này. 
Các nhà hành hương người Trung Hoa như Pháp Hiển, Huyền 


136 


Trang và Nghĩa Tịnh đã chiêm bái nơi này vào những thế kỷ thứ 
5$, 7 và 8. Các vị đã ghi lại trong các bút ký rất nhiều về dấu tích 
của những ngôi phế tháp. Những phế tích đào lên được tại đây là 
do thành quả của những cuộc khai quật rộng lớn bởi nhà khảo cổ 
Carlleyle vào năm 1876, và về sau này do các nhà khảo cổ Ấn 
Độ từ năm 1904 đến năm 1912. Quân thể này bao gồm một ngôi 
tháp chính, ngôi chùa Niết Bàn trên một cấu trúc cao, được bao 
bọc bởi một nhóm phế tích các tự viện về phía Tây, một nhóm các 
nên tháp nhỏ với những viên gạch có chạm trỗ và những cột trụ 
được trang trí về phía Nam. Nền Đại Tháp nằm về phía Đông với 
những nên tháp nhỏ nằm về phía Bắc. Tất cả đều có niên đại từ 
thời Khổng Tước (Mauryan) đến thế kỷ thứ 10 sau Tây Lịch. Có 
rất nhiều những bảng khắc chữ trên đất sét nung được tìm thấy 
trong các cuộc đào xới này. ” 





(Nhà tưởng niệm ngài Huyễn Trang-Câu Thi Na) 


Chùa thờ tượng Phật nhập Niết Bàn được xây trên một nền 
gạch cũ cao khoảng trên 2 thước. Chùa có lối kiến trúc hết sức 
đặc biệt, không giống bất cứ ngôi chùa nào cả. Từ xa nhìn trên 


137 


nóc, nó giống như là hai khối lăng trụ màu vàng lợt giao nhau, 
phía trước hành lang là bốn cây cột lớn, sơn màu đỏ. Càng nhìn 
chúng ta càng thấy nét là lạ của ngôi chùa. Trước mặt và phía 
sau chùa là những rừng cây cao bóng mát cùng với nhiều hồ sen 
bao bọc chung quanh. Tuy nhiên, có lẽ lúc này là mùa đông, trời 
quá lạnh nên không thấy có sen nở. Ngay bên trong chùa Niết 
Bàn là một pho tượng Phật nằm nghiêng, mặt hướng ra cửa 
chánh phía Nam, đầu quay về hướng Bắc, tay phải của Ngài lót 
gò má phải, còn cánh tay trái được đặt xuôi trên hông, còn hai 
chân của Ngài chồng lên nhau rất ngay thẳng. Tượng có chiều 
đài khoảng trên 6 mét, được đặt trên một cái bệ chữ nhật cao 
trên nửa mét. Theo truyền thuyết Phật giáo thì tượng Phật Niết 
Bàn được Hòa Thượng Haribhadra tạc từ một tảng đá nguyên 
thủy có tên là Chunar dưới triều Kumargupta (413-455). Dù đã bị 
đập nát và chỉ được ráp nối lại về sau này, nhưng pho tượng Phật 
Niết Bàn quả là một tuyệt tác nghệ thuật từ thời đó và cho mãi 
đến bây giờ. Tượng chẳng những là một tuyệt tác mỹ thuật, mà 
nó còn có vẻ uy nghiêm mà từ bi của một Đấng Từ Phụ, và đầy 
đủ hảo tướng của Đức Phật. Khi đến tận đây chiêm ngưỡng tôn 
tượng Phật Niết Bàn, hình như ai trong chúng ta cũng đều có cảm 
giác như là chúng ta đang đứng trước Đức Thế Tôn trong những 
giây phút sắp nhập diệt của Ngài. Phía sau chùa Niết Bàn là 
ngôi Đại Tháp Niết Bàn là nơi Đức Phật nhập diệt 25 thế kỷ về 
trước. Chùa Niết Bàn được nhà khảo cổ Carlleyle phát hiện lần 
đầu tiên vào năm 1876. Theo các nhà khảo cổ thì nền móng của 
ngôi chùa Niết Bàn không phải là nền móng chùa nguyên thủy 
mà ngài Huyễển Trang đã mô tả trong Đại Đường Tây Vực Ký. 
Đây có thể là nền móng thứ hai được được xây trên nền cũ vào 
khoảng thế kỷ thứ 11 hay 12. Còn ngôi tháp được xây ngay trên 
gò đất chính nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, giữa hai cây Sa La 
song thọ. Giống như các phế tích khác, khu Đại Tháp Niết Bàn 
gồm nhiều ngôi tháp khác nhau, cái này xây chồng lên cái kia. 
Ngôi tháp bên trong cùng hãy còn nguyên vẹn. Có những hàng 


138 


gạch bị cháy đen, chứng tỏ nơi đây đã từng là nơi được dùng để 
hỏa táng. Khi nhà khảo cổ Carlleylé khai quật được ngôi tháp 
này lên thì nó đang trong tình trạng sắp sụp đổ. Ngôi tháp cao 
khoảng 45,72 mét. Tháp có cùng chung nền với chùa Niết Bàn, 
cao khoảng 2,74 mét. Trên đỉnh tròn của tháp là một hình trụ cao 
khoảng 5,50 mét, có một hàng hoa văn và một tấm bia bằng 
đồng khắc kinh Nhân Duyên (Nidana) bằng tiếng Phạn (Sanskrit) 
và có những dòng chữ ghi lại lịch sử pho tượng Niết Bàn của Đức 
Phật: “Hòa Thượng Haribadhra đã đúc tuợng Đức Phật Nhập 
Niết Bàn nổi tiếng ở Câu Thi Na. Đại Tháp Niết Bàn cũng được 
Hòa Thượng Haribadhra xây ra lớn hơn trên gò nền nguyên thủy 
của nó. Sau khi tạc xong bức tượng, Hòa Thượng Haribhadra đã 
cho an vị vào trong ngôi đại tháp. Trong thời Đức Phật thì Câu 
Thi Na là một thị trấn nhỏ nằm trong xứ Cộng Hòa Malla, một 
trong những xứ Cộng Hòa trong vùng Bắc Ấn thời đó. Dân cư 
đông đúc, phồn thịnh, và đa số dân chúng trong vùng này thời 
Đức Phật còn tại thế đều rất mộ đạo, dù họ tín ngưỡng Bà La 
Môn hay Phật giáo. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì Cộng Hòa 
Malla bị sáp nhập vào vương quốc Ma Kiệt Đà, và đến thế kỷ 
thứ 2 trước Tây Lịch, nó thuộc vương triều Khổng Tước 
(Maurya) của hoàng đế A Dục. Chính vì vậy mà sau khi trổ 
thành một quân vương Phật tử, vua A Dục đã thân hành đi chiêm 
bái hầu hết các Thánh tích Phật giáo để tưởng niệm Đức Thế 
Tôn. Ngài đến Câu Thi Na, cho xây tháp và trụ đá để đánh dấu 
và tưởng niệm Thánh địa nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. 

Năm 409, ngài Pháp Hiển đến chiêm bái Câu Thi Na và đã 
ghi lại trong Tây Vực Ký của ngài như sau: “Câu Thi Na có 
nhiều tháp và tự viện. Bấy giờ Câu Thi Na là một trung tâm tu 
học rất phồn thịnh.” Trong các triểu vua dưới triểu đại Gupta, 
Câu Thi Na phát triển mạnh, nhất là về mặt mỹ thuật Phật giáo. 
Thời Kumargupta (413-455), một nhà sư tên Haribhadra đã tạc 
tượng Phật Niết Bàn. Khi ngài Huyền Trang đến chiêm bái Câu 
Thi Na vào thế kỷ thứ 7 thì nơi đây đã hoang phế điêu tàn. Ngài 


139 


đã ghi lại về câu Thi Na trong Đại Đường Tây Vực Ký như sau: 
“Thủ đô nước này đã bị tàn phá và xóm làng đều hoang tàn đổ 
nát. Những nền gạch của dãy tường thành xưa có chu vi khoảng 
10 lý. Đường phố ở đây hư nát và có rất ít dân cư. Về phía Bắc, 
có một trụ đá do vua A Dục dựng lên ngay trên nền nhà cũ của 
ông Thuần Đà (Chunda). Giữa khu vực có một giếng nước được 
đào lên vào thời gian ông cúng dường đến Đức Phật. Mặc dù đã 
trải qua bao thế kỷ, nước trong giếng vẫn còn trong và còn rất 
ngọt. Về phía Bắc kinh thành khoảng ba bốn dặm, ngang qua 
dòng sông Aljivati, không xa phía tây ngạn dòng sông này, chúng 
tôi đến khu rừng Sala. Nơi đây còn bốn cây có chiều cao lạ 
thường, đánh dấu nơi Đức Phật nhập diệt. Nơi đây có một ngôi 
tịnh xá lớn, được xây bằng gạch, bên trong có một tượng Phật 
trong tư thế nhập Niết Bàn. Ngài nằm trong tư thế đầu hướng về 
phương Bắc. Cạnh bên tịnh xá có một trụ đá do vua A Dục dựng 
lên, mặc dù đang trong tình trạng nghiêng đổ, nó vẫn còn có 
chiều cao trên 50 mét. Trước đó là một trụ đá ghi khắc những dữ 
kiện nhập diệt của Đức Phật, nhưng không để cập đến ngày 
tháng năm. Đây đó quanh Câu Thi Na có nhiều đển tháp đánh 
dấu những sự tích xa xưa thời Đức Phật cũng như đánh dấu tiền 
thân của Ngài khi còn là một vị Bồ Tát. Đây là tháp đánh dấu 
lúc Bồ Tát còn mang thân chim, còn kia là tháp đánh dấu thời Bồ 
Tát còn mang thân nai. Rồi những ngôi tháp khác đánh dấu nơi 
nhập diệt của Tu Bạt Đà La, người đệ tử già nhất (120 tuổi), 
xuất gia với Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn.” Tuy nhiên, 
sau thời kỳ chiêm bái của ngài Huyền Trang thì Phật giáo tại 
thành Câu Thi Na ngày càng mất dần ảnh hưởng. Vua chúa 
không còn ủng hộ và nơi này trở lại tiêu điều vắng vẻ. Từ thế kỷ 
thứ 7 đến thế kỷ thứ 12, sử liệu Ấn Độ không hề để cập gì đến 
nơi này nữa. Rồi đến thế kỷ thứ 13, sau cuộc xâm lăng của đạo 
quân Hỗi giáo, loạn lạc khắp nơi, Câu Thi Na hoàn toàn đi vào 
quên lãng. Bên cạnh đó quân Hồi sẵn sàng đập phá bất cứ hình 
tượng phật nào mà họ khám phá được trên bước đường viễn 


140 


chinh của họ. Như vậy, số phận Thánh tích Câu Thi Na cũng như 
các Thánh tích khác, bị tàn phá tan tành trong khoảng thế kỷ 12 
và 13. Mãi đến thế kỷ thứ 19, nhà khảo cổ người Anh tên Wilson 
(1854) tình cờ khám phá được dấu tích thành Câu Thi Na. Sau đó 
các nhà khảo cổ Cunningham và Carlleyle dựa vào tài liệu trong 
ký sự của Ngài Huyền Trang, tiến hành những cuộc khai quật 
chính thức và sau đó người ta mới khai quật được chùa và tháp 
Niết Bàn trên cùng một nền gạch. Ngoài ra, có rất nhiễu xương 
người và đồ vật cả bên trong lẫn bên ngoài khu Đại Tháp. Năm 
1856 người ta hoàn thành việc tái thiết chùa Niết Bàn. Năm 1956 
Phật giáo Nhật Bản lại hợp cùng các hội Phật giáo khác tài trợ 
trùng tu toàn bộ ngôi chùa Niết Bàn, và kiến trúc ấy vẫn được 
giữ cho đến ngày nay. Ngày trước đường kinh hành quanh chùa 
chỉ rộng khoảng trên 0.5 mét, nhưng ngày nay nó được mở rộng 
hơn nhiều. Đến những năm đầu thế kỷ 20 (1904, 1907, 1910 và 
1912), nhà khảo cổ Vogell đã tìm thêm được một số di tích khác 
tại làng Câu Thị Na. Hiện nay, Thánh tích Câu Thị Na được Liên 
Hiệp Quốc công nhận và được Phật tử cũng như các nhà nghiên 
cứu đổ xô về đây chiêm bái và nghiên cứu. Gần đây nhất, trong 
các cuộc khai quật vào năm 1976 người ta đã tìm ra nhiều mảnh 
xương vụn, mẫu than củi và những miếng sọ người, cho thấy nơi 
này đã từng bị người Hồi giáo đốt phá và bách hại nhiều lần 
trước khi toàn vùng rơi vào quên lãng trong suốt 6 thế kỷ sau đó. 

Ngày nay Kushinagar là một thị trấn nhỏ, cách khu vực Kasia 
chừng 3 cây số về hướng Tây Nam, và cách thành phố 
Gorakhpur chừng 50 cây số, trong bang Uttar Pradesh, thuộc 
vùng Bắc Ấn Độ. Dân cư ở đây rất thưa thớt, nên cảnh trí vẫn 
còn thanh u, yên tĩnh như ngày nào. 

Dù chúng tôi đến nơi rất sớm, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì 
đã có các đoàn Đại Hàn và Tây Tạng tại đây. Tuy nhiên, vì 
đoàn Việt Nam quá đông nên hai đoàn kia nhường cho chúng tôi 
làm lễ trước. Sau khi chúng tôi khoác chiếc áo cà sa mới lên kim 
thân tôn tượng Phật Niết Bàn thì Hòa Thượng bắt đầu hướng dẫn 


141 


đoàn tụng một thời kinh, sau đó chúng tôi theo chân Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên cũng như những tu sĩ khác của hai phái đoàn 
Đại Hàn và Tây Tạng, đi nhiễu một vòng quanh tượng Phật. 
Không khí lúc chúng tôi đi nhiễu quanh tôn tượng Phật Niết Bàn 
thật là cảm động. Ở đây mọi ý tưởng về chánh tín, thờ phượng 
và mê tín đều không có ngăn mé. Người ta vừa đi vừa niệm hồng 
danh Đức Bổn Sư theo ngôn ngữ của mình, khi đi ngang qua chân 
Phật, thấy ai cũng ráng quỳ xuống phủ phục đầu mình dưới chân 
Ngài, rồi anh Thiện Minh và Thiện Tài cũng quỳ, rồi tôi cũng 
quỳ phủ phục dưới chân Ngài, chỉ với một ước nguyện duy nhất 
là cho chúng con được theo gót chân giải thoát của Ngài. Vì số 
người đi vào chùa ngày càng đông nên chúng tôi phải đi ra bên 
ngoài đi nhiễu quanh tháp. Trong khi đi nhiễu quanh tháp thì sư 
Minh Thành thuyết minh về sự kiện lịch sử trong ngày Đức Phật 
nhập Niết Bàn. Năm ấy Đức Phật đã 80 tuổi. Dù là một bậc đại 
giác, một bậc chí Thánh, nhưng thân tứ đại của Ngài cũng đã 
mòn mỏi với thời gian. Ngài từng ví thân mình như một cỗ xe cũ 
kỷ. Tại thành Tỳ Xá Ly Đức Phật tuyên bố trong một thời pháp 
là Ngài sẽ nhập Niết Bàn và nơi Ngài thị tịch sẽ là thành Câu 
Thi Na yên tĩnh. Ngài bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng từ núi 
Linh Thứu trong thành Vương Xá, kinh đô của xứ Ma Kiệt Đà, đi 
đến Na Lan Đà, rồi vượt qua sông Hằng để đi đến thành Tỳ Xá 
Ly. Tại đây Đức Phật nhập mùa an cư kiết hạ sau cùng cùng chư 
Thánh Tăng. Sau gần ba tháng du hành, hôm ấy Đức Phật cùng 
tôn giả A Nan đang trên đường tiến về thành Câu Thi Na, đến 
làng Pava Đức Phật được ông Thuần Đà thỉnh về nhà để cúng 
dường. Sau khi ăn bát cháo nấm, Đức Phật biết mình không còn 
hiện hữu bao lâu nữa nên Ngài bảo A Nan cùng Ngài gấp rút đi 
bộ từ Pava về Kushinagar. Theo truyền thuyết Phật giáo, sau khi 
thọ dụng bát cháo nấm của ông Thuần Đà thì bệnh tình của Đức 
Thế Tôn ngày càng nặng, nên trên đoạn đường ngắn tới Câu Thi 
Na mà Ngài phải nghỉ lại tới hai mươi lăm nơi. Tại một nơi nọ, 
Đức Phật đến ngồi dưới một gốc cây to và bảo A Nan đi xuống 


142 


dòng nước trước mặt lấy nước uống cho Ngài. A Nan bẩm Phật: 
“Bạch Đức Thế Tôn, đây là một dòng nước nhỏ, lại có khoảng 
300 cỗ xe vừa đi qua, làm nước nổi cặn không thể uống được. 
Bạch Đức Thế Tôn, sông Kakuttha cách đây không xa, nước trong 
trẻo và mát mẻ. Ngài có thể uống nước ở đó được.” A Nan cứ 
bẩm Phật như vậy đến lần thứ ba, mà Đức Phật vẫn bảo A Nan 
xuống dòng sông này lấy nước cho Ngài uống. A Nan đành phải 
vâng lời, lấy bát đi xuống lấy nước. Nước trong dòng sông hiện 
giờ đang bị quấy lên đục ngầu, nhưng ngay khi Đại Đức A Nan 
vừa đến, nước liền trở nên trong vắt. A Nan tự nghĩ: Thật? là kỳ 
diệu, hy hữu quá! Thân túc và oai lực của Đức Thế Tôn! Dòng 
sông mới vừa bị khuấy đục đó mà tức thì trở nên trong trẻo. ” 
Đêm đó có một người tên Pushkasa, thuộc dòng Mallas, một 
trong những đệ tử của Ngài Alara Kalama, đang đi từ Câu Thi 
Na đến Pava, biết Phật đang ở đây ông bèn đến xin quy-y Tam 
Bảo và cúng dường Đức Phật một tấm y vàng. Khi A Nan khoác 
tấm y lên kim thân Đức Phật thì màu da của Ngài sáng chói 
thanh tịnh lạ thường. A Nan liền thưa hỏi nguyên do. Đức Phật 
bảo A Nan có hai trường hợp làm cho màu da của Như Lai sáng 
chói, đó là đêm Như Lai chứng quả vô thượng và đêm Ngài nhập 
diệt. Nhân đó Đức Phật cũng nhắc nhở A Nan và Thánh chúng 
rằng vào lúc canh ba Ngài sẽ nhập diệt trong khu rừng Ta La của 
sắc dân Mallas. Đức Phật cùng đại chúng tỳ kheo đi đến sông 
Kakuttha, tắm lần sau cuối tại con sông này, sau đó qua sông, 
lên ngự tại khu vườn xoài và khi nghỉ ngơi, Đức Phật đã dạy đại 
đức A Nan như sau: “Chuyện sau đây có thể xảy ra, này A Nan. 
Có người sẽ làm cho ông Thuần Đà bút rứt khó chịu vì họ cho 
rằng chính vì Thế Tôn thọ thực lần cuối cùng với các món của 
ông dâng cúng. Này A Nan, mỗi lần Thuần Đà bứt rút khó chịu 
hay hối hậnnhư thế, con phải giải thíhc như vầy: “Này Thuần Đà, 
ông có rất nhiều phước báu. Ông sẽ hưởng nhiều lợi lộc vì Đức 
Phật đã thọ thực lần cuối cùng với các vật thực do ông dâng 
cúng. Này Thuần Đà, bần Tăng có nghe chính Đức Phật dạy 


143 


rằng có hai vật thực cúng dường đem lại phước báu như nhau, 
tạo quả bằng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả. Hai vật ấy là 
gì? Đó là vật thực cúng dường mà vị Bồ Tát thọ dụng lần cuối 
cùng trước khi chứng ngộ Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, và vật thực cúng dường mà Đức Phật thọ dụng lần 
cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt..`Này A Nan, con hãy an ủi 
khuyên lơn Thuần Đà như thế ấy!” Sau đó Ngài dạy A Nan chọn 
một nơi giữa hai cây Ta La để Ngài nằm yên nghỉ. Và đó cũng 
chính là nơi Ngài nhập Niết Bàn. Ngay trước lúc Đức Phật sắp 
nhập Niết Bàn thì có một ông già tên Tu Bạt Đà La (Subhdda), 
đã 120 tuổi, đệ tử của phái Ni Kiền Tử, đến thỉnh cầu Đức Phật 
giảng giải cho một nghi nan mà ngoại trừ đấng Đại Giác ra 
không ai khác có thể giải thích nổi. Tuy nhiên, cả ba lần thỉnh 
cầu đều bị ngài A Nan từ chối vì sợ làm quấy động Thế Tôn. 
Nhưng Thế Tôn biết được cơ duyên chuyển hóa nên Ngài bảo A 
Nan cho phép Tu Bạt Đà La vào. Sau khi nghe vi diệu pháp Bát 
Chánh Đạo, Tu Bạt Đà La đắc được pháp nhãn và xin quy-y Phật 
ngay trước khi Phật nhập Niết Bàn. Sau đó bộ tộc Mallas đem 
nhục thân của Như Lai đến làm lễ trà tỳ tại một nơi gần đó (bây 
giờ là phế tháp trà tỳ). Ngay khi nghe tin Đức Thế Tôn nhập 
diệt, vua A Xà Thế của xứ Ma Kiệt Đà, vì tôn kính Thế Tôn nên 
cử người đến Câu Thi Na để thỉnh một phần xá lợi về thờ. Rồi 
sau đó sứ giả của các bộ tộc Licchavi ở thành Tỳ Xá Ly, bộ tộc 
Sakya ở thành Ca Tỳ La Vệ, người Buli ở Allakappa, người Koli 
ở Ramagama, người Vethadipaka, và người Malla ở Pava. Tất cả 
bảy bộ tộc đều tranh giành phần xá lợi. Trong khi đó thì bộ tộc 
Mallas ở Câu Thi Na nhất quyết không chịu chia xá lợi cho ai cả. 
Họ nói Đức Phật nhập diệt trong phần đất của họ, xá lợi thuộc 
về họ, chứ không ai có quyền dành cả. Trong lúc đang tranh cãi 
ấy, có một vị Bà La Môn tên Dona đưa ra để nghị: “Đức Phật 
vừa mới nhập diệt, chúng ta nên học lấy hạnh nhẫn nhục hy sinh 
của Ngài, chứ tranh giành như thế này quả là không tốt. Chúng 
ta hãy hoan hệ chia xá lợi ra làm tàm phần rồi cùng nhau đem về 


144 


dựng tháp thờ xá lợi của Ngài khắp mọi nơi.” Mọi người đều 
hoan hỷ đồng ý với để nghị ấy, và xá lợi của Ngài được chia ra 
làm tám phần đồng đều. Có đến tận nơi, có thấy tận mắt mới 
cảm nhận được cái không khí hết sức tĩnh mịch của thành Câu 
Thi Na. Riêng tôi, tìm đến quỳ trong một góc trong tháp để lắng 
nghe sự xúc động thật mạnh của lòng mình, môi tôi thấm mặn tự 
lúc nào với những dòng cẩm xúc và phẳng phất đâu đây những 
lời di huấn cuối cùng của Ngài: “Các pháp hữu vi là vô thường, 
các con hãy mau tinh tấn, chớ nên phóng dật. Các con nên nhớ 
rằng giới luật còn thì đạo pháp còn.” Đại Tháp Niết Bàn, nơi thờ 
tượng Phật nhập Niết Bàn. Tượng Phật đã được một vị Tăng tên 
Hari Badhra tạc vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 (khoảng từ năm 
415 đến năm 456) theo nghệ thuật dưới triểu đại Gupta. Trong 
cuộc đào xới năm 1876 chính nhà khảo cổ Carlleyle đã tìm thấy 
những mảnh vụn của một pho tượng Phật, ông phát tâm cho 
người ráp lại mới biết đây là pho tượng Phật Nhập Niết Bàn. Sau 
khi phục hoạt xong pho tượng Phật Niết Bàn, ông Carlleyle đã 
cho an vị trở về vị trí cũ. Theo các nhà khảo cổ thì sự tàn phá các 
Thánh tích tại Câu Thị Na cũng như tại các nơi khác có lẽ do vào 
cuối thế kỷ thứ I1, khi Hồi giáo bách hại Phật giáo thì tượng 
này cũng bị đập nát ra từng mảnh vụn. Sau đó năm 1927, tháp 
được trùng tu toàn bộ với sự đóng góp của hai vị Phật tử người 
Miến tên Upokya và Upihliang. Đến năm 1972, Phật tử Miến 
Điện lại đóng góp tài vật trùng tu ngôi tháp này lần nữa. Ngày 
nay khách hành hương đến đây lúc nào cũng thấy pho tượng 
được choàng lên những tấm y màu vàng rực rỡ do các Phật tử từ 
khắp nơi cúng dường. 

Trước khi rời khu Đại Tháp và chùa Niết Bàn để tiếp tục đi 
chiêm bái những nơi khác, chúng tôi quay lại nhìn những cây Sa 
La đang vi vu trong tiếng gió, có lẽ mới được trồng về sau này 
nên toàn là cây non. Nhìn con đường dẫn vào Đại Tháp Niết 
Bàn, và nhìn những phế tháp quanh vùng. Dù đây chỉ là những 
cây lá, gạch ngói và sỏi đá vô tình, nhưng đối với chúng tôi kể từ 


145 


giờ phút này chúng đã trở thành những người bạn hữu cảm. Tôi 
cứ nhìn, nhìn mãi những cây sa la cũng như hết thẩy cây cối và 
những phế tháp trong vùng Đại Tháp Câu Thi Na như muốn nhắn 
gởi với chúng “Kể ứừ giờ phút này chúng tôi xin kết Bồ Đề quyến 
thuộc với quý vị, xin quý vị hãy ngàn đời che chở cho đại tháp. 
Dà ở nơi xa xôi, chúng tôi luôn nghĩ đến quý vị với tất cả lòng 
thành. ” 


Nèv. "Thep Motka-buax MNot Sức Khát taw 
co: 4t -HuấuCĐ®uết C>wua 

€®húng tôi ghé lại nền Matha-Kuar mà theo truyền thuyết Phật 
giáo thì chính tại nơi này Đức Thế Tôn đã ban lời di huấn cuối 
cùng trước khi nhập diệt. Nền Matha-Kuar cách Đại Tháp Niết 
Bàn chừng 200 mét về phía Tây Nam. Đây là một khu vực hiện 
đang được các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật. Từ Đại Tháp Niết 
Bàn đi về phía Nam, xuống con lộ chính là nền tháp Matha-kuar, 
nơi thờ tượng Phật ngồi kiết già bằng đá đen, cao khoảng 3 mét, 
có niên đại vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Dân địa phương gọi 
tượng Phật này là Matha-kuar, có nghĩa là “Hoàng tử mất.` Theo 
truyền thuyết Phật giáo, có lẽ người trong dòng họ Thích Ca vẫn 
xem Đức Phật là một vị hoàng tử của dòng họ, nên họ đã lập 
tháp kỷ niệm với tên “Hoàng Tử Mất.` Tượng trong tư thế địa 
xúc ấn (Bhumisparsha mudra) diễn tả giây phút Thái tử kêu vị 
thần đất lên chứng kiến sự thể hiện thần thông của Ngài sau khi 
Ngài giác ngộ. Lúc nhà khảo cổ Carlleyle khai quật được thì pho 
tượng đã bị gãy đôi, nhưng sau đó người ta cho ráp tượng lại và 
đem về thờ tại tháp Matha-kuar do Phật tử hành hương Miến 
Điện xây vào năm 1927. 


146 





(Nên tháp Matha-kuar tại Câu Thi Na) 


"Ti p TTxả Ta zÄwaxackaua Not 1{@a "Taua 
Kœx "Tt&v C>®ư°a“‡+Đưc V?i&t 

Sau khi rời Đại Tháp Niết Bàn, Hòa Thượng hướng dẫn 
đoàn qua thăm tháp Trà Tỳ Angrachaya, nơi hỏa táng kim thân 
của Đức Phật. Tháp Trà Tỳ nằm về hướng Đông của Đại Tháp 
Niết Bàn khoảng 1,6 cây số, nằm trên con đường đi từ Kasia đến 
Deorla. 


147 





(Tháp Trà Tỳ Angrachaya tại thành Câu Thi Na) 


Sau lễ trà tỳ, để tránh sự xung đột trong việc tranh giành xá 
lợi của Đức Phật, bộ tộc Malla đã thu nhặt hết xá lợi và đem 
chia đều cho tám vương quốc ấy đem về xây tháp thờ. Dân địa 
phương còn gọi đó là tháp Ramabhar vì nó tọa lạc kế bên hồ 
Ramabhar. Theo truyền thuyết Phật giáo tháp trà tỳ là một ngôi 
tháp thật to, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài, ngày nay 
tháp chỉ còn là một ụ đá thật lớn, nhìn như một cái trống thật lớn, 
có đường kính khoảng 34,24 mét. Ụ đá cao khoảng 15,40 mét. 
Tuy tháp tọa lạc trong một khuôn viên đầy hoa xinh đẹp, nhưng 
ai đến đây cũng phải ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh của gần 26 thế 
kỷ về trước. Nhìn ngôi Đại Tháp mà lòng chúng tôi bỗng chùng 
xuống. Hòa Thượng Pháp Chủ thật sự xúc động, ngài tự bẩm: 
“Kính bạch Đức Thế Tôn, gần 26 thế kỷ về trước, Ngài đã vì 
thương xót chúng sanh mà từ bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia 
tầm đạo giải thoát. Ngài đã thành đạo và trao truyền hết cho 
chúng sanh những gì Ngài liễu ngộ. Và cuối cùng Ngài đã từ bỏ 
thân tứ đại tại chính nơi này. Tuy xác thân tứ đại của Ngài đã 


148 


không còn, nhưng pháp thân Ngài vẫn hằng hữu với chúng con. 
Những lời kim ngôn ngọc ngữ của Ngài vẫn còn đây. Hôm nay 
chúng con có duyên may đến tận đây chiêm bái và ôn lại những 
lời dạy vàng ngọc của Ngài. Nhưng vì nghiệp chướng sâu dày 
nên mãi chìm đắm trong bể khổ. Xin Ngài gia hộ cho chúng con 
dứt bỏ ràng buộc để sớm được giải thoát.” Chung quanh Tháp và 
chùa Niết Bàn cũng như tháp Trà Tỳ hãy còn rất nhiều nên 
móng của tu viện và chùa tháp cổ đang được khai quật. Đa số 
nền móng của những phế tháp này đều có niên đại vào khoảng 
thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Trong khi có một số nên tháp 
tương đối mới là do sự trùng tu kiến tạo của khách hành hương 
về sau này. 





(Những ông Đạo Sĩ Rắn vẫn còn nhan nhẳn 
bên trong Thành Câu Thi Na) 


“Vti&u 4o. _TàwaC>®áu Tía Na 
Nữa đường từ Nền Matha-kuar và Tháp Trà Tỳ, nằm về phía 
Bắc con đường chính là Viện Bảo Tàng Câu Thi Na. Bên kia 


149 


phía Nam con đường là ngôi chùa Nhật Bản-Tích Lan (Japan- 
Srilanka Monastery). Viện Bảo Tàng Câu Thi Na là một trong 
những viện bảo tàng lớn, nằm giữa những hàng cây kiểng xanh 
mát. Bên trong viện Bảo Tàng trưng bày rất nhiều cổ vật quý giá 
do các nhà khảo cổ khai quật được trong khu vực Câu Thi Na. 
Tuy nhiên, vì thì giờ eo hẹp nên chúng tôi không thể ghé lại 
thăm được. 


Ca txk oơu “TạtC®&u “Tiu Na 





(Các học sinh nghèo trong thành Câu Thi Na đang ngồi sắp hàng 
chờ nhận tặng phẩm của đoàn hành hương) 


Sau khi rời Tháp Trà Tỳ, đoàn đến thăm chùa Linh Sơn và 
thăm viếng ủy lạo các học sinh nghèo trong vùng Kushinagar. 
Chùa Linh Sơn nằm trên con đường đi đến Thánh địa Câu Thi 
Na. Chùa này được xây vào khoảng những năm 1948-1950, trước 
kia tên là Song Lâm Tự do một NI sư người Hoa trụ trì. Sau khi 
Ni sư viên tịch, chùa được giao lại cho Hòa Thượng Huyền Vị, 


150 


Viện chủ chùa Linh Sơn ở Pháp. Hòa Thượng đã phái Sư Cô Trí 
Thuận về đây trụ trì. Từ ngày Sư Cô Trí Thuận về đây, chùa 
được liên tục trùng tu. Hiện trước sân chùa có một tôn tượng của 
Đức Quán Thế Âm, cao khoảng 2 mét. Chung quanh chùa là 
những mô hình được xây dựng phỏng theo “Tứ Động Tâm” đầy 
mỹ thuật. Chùa cũng xây nhiều khách xá dành cho khách hành 
hương. Bên cạnh đó chùa cũng tham gia hoạt động từ thiện trong 
vùng rất tích cực. Đoàn hành hương chúng tôi đến đây vào lúc 
giữa trưa nên chúng tôi có rất nhiều thì giờ phối hợp với chùa 
Linh Sơn ủy lạo và phát quà cho học sinh và dân nghèo trong 
vùng. 





(Anh chị em trong đoàn hành hương đang phân phối tặng vật đến 
các học sinh nghèo tại chùa Linh Sơn tại Câu Thị Na. 
Phía sau là những mô hình phỏng theo tứ động tâm) 


Chúng tôi đã từng sống trong cảnh nghèo, nghèo lắm ở Việt 
Nam, nhưng không bao giờ chúng tôi có thể tưởng tượng được sự 
nghèo khó của người dân vùng Bắc Ấn nếu không đến tận nơi, 
thấy tận mắt sự nghèo nàn cơ cực quá sức tưởng tượng này. Có 


151 


một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quí vị là dù nghèo nàn 
cơ cực thế mấy, người dân xứ Phật thà đi xin chứ không tham 
lam giựt dọc hay cướp bóc bất cứ thứ gì của ai. Ngay cả khi họ 
thấy tiền trên túi áo của mình sắp sữa rớt ra, họ chỉ cho chúng ta 
nhét vào chứ họ không bao giờ có ý lấy bất cứ thứ gì không phải 
là của người ta cho mình. Chúng tôi phát quà và tiền mặt cho 
gần 200 học sinh và § thầy cô. Các em học sinh nhỏ nhận những 
quyển vở và những cây bút với lòng lâng lâng mừng rỡ của tuổi 
thơ. Chúng tôi rời chùa Linh Sơn mà lòng ngậm ngùi thương cảm 
cho những người dân trong vùng đất đã một thời là cái nôi của 
Phật Giáo. 


C>zcC>lua Các "Tại CSáu "Tiu Na 

TTại Câu Thi Na, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đến 
đây xây chùa như Miến Điện, Tây Tạng, Tích Lan, Nhật Bản, 
vân vân. Trong khu vực Đại Tháp Niết Bàn đi tới một chút là 
chùa Tây Tạng. Đây là một ngôi chùa nhỏ, nằm trong một khuôn 
viên khiêm tốn. Chánh điện chia làm hai tầng, tầng dưới là giảng 
đường, còn tầng trên làm nơi thờ Phật. Cũng như các chùa khác, 
chùa Tây Tạng cũng có nhiều khách xá dành cho khách hành 
hương. Sân chùa trông vắng vẻ, đượm nét tiêu điểu vì cỏ dại 
mọc lên đầy sân trước và sân sau chùa. Sát chùa Linh Sơn là một 
ngôi chùa do người Miến Điện xây cất vào năm 1945, với những 
mái cong vút theo kiểu các chùa Thái Lan. Chùa có một hổ sen 
hình chữ nhật rất lớn, chính giữa là tháp một cột, trên tháp có thờ 
Phật. Dọ theo bức tường rào bằng gạch có các bức bích họa sắc 
màu rực rỡ mô tả những biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức 
Phật. Kế bên chùa Miến Điện là một ngôi chùa Thái Lan đang 
xây cất. Đối diện với Viện Bảo Tàng Câu Thi Na là chùa Nhật- 
Sri-Lanka do chánh phủ Nhật Bản tài trợ và chư Tăng Tích Lan 
quản lý. Chùa có lối kiến trúc hình vòm tròn, lấy từ kiểu Đại 
Tháp Niết Bàn trông rất lạ mắt. Bên trong chánh điện có một 


152 


tượng Phật tạc theo nghệ thuật Nhật Bản. Quanh tường là những 
bức họa hình Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Tổ, cũng được họa 
theo lối Nhật Bản. Trong chùa còn có một trung tâm thiền quán, 
một trạm y tế và một guest house cho khách hành hương. Đoàn 
hành hương chúng tôi đã lưu lại Guest House của chùa Nhật-Sri 
Lanka này trong những ngày chiêm bái Thánh tích Câu Thị Na. 
Từ chùa Nhật-Sri-Lanka đi về hướng Tây (về hướng Tháp Niết 
Bàn) là ngôi chùa Thái, do chánh phủ Thái tài trợ xây cất. Chu vi 
chùa rất lớn. Đây là một trong những khu khang trang nhất tại 
Câu Thi Na. Chánh điện trên lầu hai, rộng lớn và thoáng mát. 
Mái chùa cong vút với những đường nét kiến trúc Thái Lan thật 
đặc sắc. Trong khuôn viên chùa người ta trồng thật nhiều hoa với 
muôn màu muôn sắc trông thật đẹp. Bên hông chùa được xây 
nhiều khách xá và phòng học cho chư Tăng và Phật tử. 





(Bản đồ hướng dẫn du lịch tại khu Lâm Tỳ Ni, 
được treo trước cổng vào khu Thánh tích Lâm Tỳ Ni) 


1€ siờ chiều cùng ngày, đoàn khởi hành đi Nepal. Từ 
trên xe buýt nhìn qua khung cửa, càng đến gần Nepal những 


153 


cánh đồng càng xanh mát hơn, có lẽ nhờ khí hậu mát mẻ của 
vùng chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Tuy nhiên, dân chúng trong vùng 
này cũng nghèo không kém øì dân Ấn Độ. Đoạn đường từ thành 
Câu Thi Na đến Vườn Lâm Tỳ Ni khoảng 100 cây số đường 
chim bay, nhưng chúng tôi phải vượt qua biên giới Ấn Độ-Népal 
và đường sá quá xấu nên đến chiều tối chúng tôi mới đến vùng 
biên giới. Thủ tục làm chiếu khán (visa) từ Ấn Độ qua Népal 
quả là không đơn giản như chúng tôi tưởng, nhưng không có gì 
hơn được “thủ tục đầu tiên” nên rồi việc gì cũng qua và chúng 
tôi cũng đến khách sạn mà chúng tôi muốn đến. Chúng tôi dự 
định nghỉ đêm tại khách sạn Mansarover, nhưng vì khách sạn 
không đủ tiện nghi nên sau đó chúng tôi dọn qua một khách sạn 
khác cũng thuộc địa phận Sonali, Belahiya, Siddhartha Nagar, 
Lumbimi, Nepal. 


N 


( 
ĐELML C đ 


` 
^ 
““ Xv —¬ 


` Tileueaga+ 
UTTAR PRADESH `" @, 


£ 

° „ ° Ỉ 

`. e Mattwre ° #revosti t ú _ PÁTAN ĐHAKTAPUR Ị 
Agn Senkosye b \ 
—. \ 


® KATHMANOU 


LUCKNOW 6erekbew ` h 
° °.ó `: 


C^~ 


` ° 
Kense Kushineger (””” 


} veieheli 
` ® 


;” @ PATNA 
~- (Patolputra) 
g..z 
} Keuskembi, _ Vereneoi / @Molende 
— ¬ s ẻ 
cv \ \ oye ®Rojgir 
` ° 


Allohobod Sornoth 
s s° 


M M ° 
( I Bodhgoyo 
( Í 
-⁄^. — B/HAR 





(Bản đồ vùng Lâm Tỳ Ni về phía Népal, 
gân biên giới Ấn Độ Ngày nay) 


154 





(Cây Bồ Đề trong Vườn Lâm Tỳ Ni) 


5:00 giờ sáng ngày 6 tháng 12, đoàn thăm viếng vườn Lâm Tỳ 
Ñi và thành Kapilavastu (Ca Ty La Vệ) bên phía Nepal. 
Khoảng đường từ biên giới đi Lumbini chỉ khoảng độ 30 cây số, 
nhưng đường quá xấu nên phải mất trên một giờ đồng hồ chúng 
tôi mới đến được Lâm Tỳ Ni (Lumbini). Lâm Tỳ Ni nằm trên 
một ngọn đổi thấp ngay dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngày 
nay Lâm Tỳ Ni thuộc vương quốc Népal. Vừa đến nơi là Hòa 
Thượng đã hướng dẫn phái đoàn tụng kinh cầu an cũng như 
tưởng niệm công đức của Đức Phật, và cầu mong cho khu Lâm 
Tỳ Ni sớm được trùng tu lại theo đúng quy cách của nó. Chúng 
tôi thăm viếng Lâm Tỳ Ni, một thánh tích quan trọng trong lịch 
sử Phật Giáo. Tuy nhiên, dòng thời gian trên 25 thế kỷ với bao 
nhiêu vật đổi sao dời, bao nhiêu là tang điển thương hải, bao 
nhiêu cuộc chiến tranh tôn giáo... đã biến khu Thánh tích thiêng 
liêng này trở thành rừng rậm hoang dã. 


155 





(Lâm Tỳ Ni) 


156 


Chúng tôi đến Lâm Tỳ Ni vào buổi ban mai của một ngày 
đầu Đông, thế mà cảnh vật ở đây trong rất thẩm hại. Tôi bật 
thành tiếng tự hỏi lòng tôi: “Lâm Tỳ Ni đây sao? Không lý nào 
đâu? Không lẽ nơi này lại là Lâm Tỳ Ni? Không đâu, Lâm Tỳ Ni 
từng là khu vườn thượng uyển của những bậc đế vương kia mà?” 
Lúc này đủ thứ tự hỏi khởi lên trong lòng tôi chỉ vì ba chữ “Lâm 
Tỳ Ni. Theo truyền thuyết Phật giáo thì dưới thời vua Tịnh 
Phạn, Lâm Tỳ Ni là một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Trong 
vườn đầy những cây xanh bóng mát. Chính vẻ đẹp ấy mà bà 
hoàng Ma Da đã ra lệnh cho đoàn tùy tùng hạ trại nghỉ ngơi và 
thưởng cảnh trước khi trở về quê mẹ. 


Trong các thánh tích, có lẽ vườn Lâm Tỳ Ni và Thành Ca Tỳ 
La Vệ là hai nơi tiêu điều nhất. Khu vườn tuyệt mỹ, nơi Đấng 
Giác Ngộ đản sanh, hôm nay chỉ còn trơ lại một khu vườn hoang 
với một vài nền tháp đổ nát. Trong khi Dấu vết của bốn cửa 
thành của kinh thành Ca Tỳ La Vệ chỉ còn trơ lại một dãy gạch 
vụn mà thôi. Cửa thành phía Đông có một tấm bảng ghi lại: 
“Đây chính là nơi Thái Tử từ bỏ kinh thành, từ bỏ ngôi vị đế 
vương, vợ đẹp, con ngoan... vượt thành xuất gia để tìm con đường 
cứu khổ nhân sanh.” Bên trong thành người ta tìm được một trụ 
đá mà vua A Dục đã cho xây dựng lên vào thế kỷ thứ hai trước 
Tây Lịch. Tuy trụ đá không còn nguyên vẹn, nhưng những dòng 
chữ cũng như niên đại của đá cho thấy đây chính là nơi Đức Phật 
đản sanh. Khi vua A Dục đến chiêm bái Vườn Lâm Tỳ Ni, 
Thánh tích đản sanh của Đức Phật, thì lúc đó nơi này vẫn còn là 
một làng quê sung túc, có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Nhà vua 
đã cho xây dựng bốn ngọn tháp và một trụ đá bằng sa thạch, trên 
đầu trụ có hình con sư tử. Mặc dù ngày nay trụ đá đã gãy mất 
một phần nhưng vẫn còn lưu lại dòng chữ như một chứng tích lịch 
sử sau đây: “Sau hai mươi năm lên ngôi, vua Piyadasi, người 
được chư Thiên yêu mến đã thân hành viếng thăm, cúng dường và 
lễ bái nơi đây. Bởi vì Đúc Phật, Thánh nhân của dòng họ Thích 


157 


đã được sanh ra nơi đây và dân làng này đã được miễn một phân 
tám số thuế lợi tức làm =_ tích lịch sử. ” 


NEPAL 


kedrep+eettee \ 
IDosd) 


.ˆ*echsus 


\ 
PA Ckate 
` ¬—- kh YA 
SURASENA tong NGHH— LẺ _vx 
Man J4, _ "q0 
( NX Ạ 4 V 
xe v 
° 
¬ 


¬ vo HA CA 





Năm 409 sau Tây Lịch, ngài Pháp Hiển, một nhà hành hương 
Trung quốc đã ghi lại trong Tây Vực Ký như sau: “Cách năm 
mươi lý về phía Đông của cung thành là một vườn thượng uyển 
tên Lâm Tỳ Ni. Chính nơi đây Hoàng Hậu đã tắm rửa và sau đó 
đi về phía Bắc khoảng hai mươi trượng, vịn vào một nhánh cây, 
khi bà đưa mắt nhìn về phương Đông thì Thái Tử đản sanh.” 
Trong khi đó vào năm 629, ngài Huyền Trang đã ghi lại trong 
Đại Đường Tây Vực Ký như sau: “Từ cái giếng (nơi mũi lao của 
Thái Tử Tất Đạt Đa ghim vào và tạo thành giếng) đi về phía Bắc 
80 hay 90 lý chúng ta sẽ gặp vườn Lâm Tỳ NI. Nơi đây có một 
hồ tắm của dòng họ Thích Ca, nước trong hồ chói sáng và trong 
suốt như một tấm gương, trên mặt hồ có nhiều loại hoa nở xinh 
tươi. Cách hồ khoảng 24 hay 25 trượng về phía Bắc là một cây 
hoa Vô Ưu, mà bây giờ đã tàn lụi; đây chính là nơi Thái Tử đẳn 
sanh vào ngày 8 tháng 3 âm lịch. Phía Bắc của cây hoa Vô Ưu là 
một cái tháp do vua A Dục dựng lên, chính là nơi mà hai con 
rồng đã tắm cho Thái Tử. Khi Thái Tử hạ sanh, ngài đã đi không 
cần ai dìu dắt về bốn hướng, mỗi hướng bảy bước và thốt rằng 
“Trên trời dưới trời chỉ có Ta là bậc tối tôn. Đối với Ta, đây là 
đời sống cuối cùng, không còn tái sanh nữa. Nơi nào mà bước 


158 


chân Ngài chạm đến nơi đó nẩy sanh một hoa sen lớn. Hơn tất 
cả, hai con rồng bay bổng lên và lượn trên không, từ đó phun ra 
một dòng nước lạnh và một dòng nước ấm để tắm Thái Tử. Phía 
Đông của tháp là hai vòi nước tinh khiết, bên cạnh đó có hai 
ngôi tháp được xây lên ngay tại chỗ hai con rồng từ đất vọt lên. 
Phái Nam cũng có một cái tháp đánh dấu nơi vua trời Đế Thích 
đón chào Thái Tử lúc đản sanh. Bên hông tháp này không xa 
lắm là trụ đá do vua A Dục dựng lên, bên trên trụ là tượng một 
con sư tử. Bên hông trụ đá là một dòng sông nhỏ chảy theo 
hướng đông nam, dân ở đây gọi đó là sông Dầu. Theo truyền 
thuyết thì đây là dòng nước sạch mà chư thiên đã hóa ra cho 
hoàng hậu tắm sau khi sanh Thái Tử.” 


TTxu 4Ð“ zÄ“fÐwc "Tat Vườu ảÐ)&w "Ta MN: 





(Trụ đá do vua A Dục dựng lên tại Vườn Lâm Tỳ Ni 
khi Ngài chiêm bái khu vườn này vào thê kỷ thứ 
hai trước Tây Lịch) 


159 


Sau đó sư cô Liên Phụng đã thuyết minh về lịch sử của 
Vườn Lumbini như sau: “Lâm Tỳ Ni, tức là vùng Rummindel 
thuộc xứ Népal ngày nay, nằm trên một ngọn đồi nhỏ dưới chân 
dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Lâm Tỳ Ni nằm cách thị trấn biên 
giới Sonali ngày nay khoảng 30 cây số về phía Tây Bắc, cách 
thành Ba La Nại trên 150 cây số về phía Bắc. Chính nơi này, hơn 
2.500 về trước, vào khoảng năm 624, Thái Tử Tất Đạt Đa, con 
vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya đã đản sanh. Sau đó Ngài 
đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Theo truyễển thuyết 
Phật giáo thì khoảng 300 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, 
vua A Dục của triều đại Mauryan sau khi trở thành Phật tử, ngài 
đã từ bỏ những cuộc xâm lăng các lân bang. Ngược lại, ngài thiết 
lập sự chinh phục bằng “chánh kiến." Từ đó ngài thực hiện nhiều 
cuộc chiêm bái các Thánh địa Phật giáo. Ngài đã đến đây chiêm 
bái và đảnh lễ Thánh tích thiêng liêng này. Lâm Tỳ Ni trong thời 
kỳ đại đế A Dục đến chiêm bái hãy còn là một thôn làng thịnh 
vượng, có nhiều cảnh trí rất nên thơ. Nhà vua đã cho dựng một 
trụ đá tại đây để ghi dấu nơi đấng Chí Tôn đản sanh. Khu vườn 
Lâm Tỳ Ni đã bị bổ hoang trong nhiều thế kỷ, mãi đến năm 
1895, một nhà khảo cổ người Đức tên Fuhrer mới phát hiện được 
trụ đá của vua A Dục tại đây làm chứng tích cho khu vườn lịch 
sử này. Không ai biết đích xác nguyên thủy trụ cao bao nhiêu, 
nhưng phế tích còn lại của trụ cao khoảng 5 mét, đường kính 
khoảng 0.5 mét, làm bằng sa thạch trắng. Sau đó người ta cho 
rào quanh trụ để bảo vệ địa điểm nơi Thái Tử Tất Đạt Đa đản 
sanh. Bên trái trụ đá có một cây phượng vĩ già nhưng cành lá 
xum xuê, trổ bông đỏ cả một góc vườn. Hiện vòng rào sắt cũng 
bị thời gian làm rỉ sét gần hết. Vào thập niên 1960s, Tổng Thơ 
Ký Liên Hiệp Quốc là U Than tháp tùng vua Mahendra của xứ 
Népal đã đến viếng Thánh địa Lâm Tỳ Ni. Vua Mahendra đã 
hiến tặng một trăm ngàn rúp cho việc trùng tu Lâm Tỳ Ni và cơ 
quan Unesco của Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận và tài 
trợ chi phí trùng tu và bảo trì khu di tích quan trọng này. Và trong 


160 


Đại Hội Phật Giáo Thế Giới tại Nhật Bản vào năm 1979 người ta 
đã chính thức công nhận Lumbini là di tích chung của Phật Giáo 
thế giới, cần phải được bảo vệ.” 

Sau đó Hòa Thượng nhắc lại về sự thị hiện của Đức Phật: 
“Đức Phật cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, 
nhưng Ngài là một con người phi thường. Ngài thị hiện nơi cối Ta 
Bà vì lợi ích và vì hạnh phúc của hết thảy chúng sanh. Ngài thị 
hiện với mục đích khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật 
hay biết được những gì mà Ngài đã biết. Ngài đi vào cõi Ta Bà 
nhiễm trược mà Ngài không nhiễm trược. Ngài luôn thanh khiết 
như đóa sen mọc từ bùn mà vẫn thơm ngát tinh khiết. Sự đản 
sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa là một sự kiện đầy ý nghĩa trong 
lịch sử nhân loại. Cuộc đời Đức Phật là một tấm gương sáng ngời 
cho chúng ta noi theo.” 


Sau đó đoàn chúng tôi ghé lại chùa Việt Nam của Thầy 
Huyền Diệu để ăn trưa. Chùa đang xây dựng với nhiều công 
trình thật qui mô. Tuy nhiên, nghe nói ngày 14 tháng 12 là ngày 
khánh thành với sự tham dự của nhiều quan khách cũng như chư 
Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới. Tại Vườn Lâm Tỳ Ni, 
ngoài Việt Nam Phật Quốc Tự còn có chùa Linh Sơn, trong hệ 
thống giáo hội của cố Hòa Thượng Huyền Vi tại Pháp. Ngoài ra, 
vùng Lâm Tỳ Ni hiện nay còn có nhiều chùa viện của nhiều 
quốc gia trên thế giới, kể cả Bắc tông, Nam tông, Thiền tông và 
Tịnh Độ tông như Đại Hàn, Miến Điện, Nhật Bản, Thái Lan, 
Tích Lan, Trung Hoa và Việt Nam...đã góp phần tạo cho Lâm Tỳ 
NÑi có một khuôn mặt hứa hẹn mới. 


Ciếng "Tiieug "Tại Vưow P6 "Tủ. N 

“Eên phải trụ đá là “Giếng Thiêng” nơi Hoàng Hậu Maya 
trước khi Đức Phật đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni. Đây là một 
cái hồ hình chữ nhật dài khoảng 10 mét, ngang 6,7 mét. Trong hồ 


161 


vẫn còn đây nước. Bốn phía đều có bậc tam cấp bước xuống hồ. 
Cạnh hồ có một cây Bồ Đề tàng lá xum xuê, tỏa bóng mát cả 
một bờ hồ. Theo truyền thuyết thì thuở đó bất cứ vị vua trong 
dòng họ Thích Ca nào trong thành Ca Tỳ La Vệ lên ngôi đều 
phải đến làm lễ tắm tại giếng thiêng này. Vào thế kỷ thứ 14, vua 
Ripu Malla cai trị xứ Népal có đến đây chiêm bái và khắc tên 
ông lên trụ đá. Nhưng từ đó Lâm Tỳ Ni đi vào quên lãng cho 
mãi đến thế kỷ thứ 19, những nhà khảo cổ Anh quốc đã tìm được 
một tảng đá xác quyết nơi đản sanh của Đức Phật. Những nền đá 
của ngôi tự viện xưa cũng được khai quật. Khoảng giữa Vườn 
Lâm Tỳ Ni là một hồ nước lớn, gió núi Hy Mã Lạp Sơn thổi nhẹ 
làm mặt hồ lăn tăn trong ánh nắng ban mai, làm cho cảnh trí nơi 
đây thêm phần sinh động. Chính tại hỗ nước thiêng này, Hoàng 
Hậu Maya tắm trước khi đi vào vườn Vô Ưu để hạ sanh Thái Tử. 
Sau khi Thái Tử đản sanh Ngài đã được các thị nữ tắm gội tại 
chính giếng nước thiêng này. Ngày nay người ta xây gạch quanh 
hồ để bảo trì di tích lịch sử của Phật giáo này. Cạnh bờ hồ là một 
cây Bồ Đề rậm mát, soi bóng xuống mặt hồ. 





(Giếng thiêng nơi Hoàng Hậu Maya tắm sau khi 
Đức Phật đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni bên Nepal) 


162 


"Tik« P "To 4(oaxa 1(@u Ma 
tại VưowcP®w ~Td. NỈ 

TThrung tâm sinh hoạt và chiêm bái tại khu Lâm Tỳ Ni là Tháp 
thờ Hoàng Hậu Ma Da vì ai ai về đây chiêm bái đều đến lễ bái 
bà hoàng hậu kính mến, thân mẫu của Thái Tử Tất Đạt Đa. Tuy 
nhiên, đền thờ nguyên thủy của Hoàng Hậu Maya đang được các 
nhà khảo cổ khai quật nên hiện bàn thờ được trang trí tạm tại 
cửa vào khuôn viên Vườn Lâm Tỳ Ni, nằm về phía Đông của 
ngôi tháp nguyên thủy. Bức phù điêu trên tường tạc hình Hoàng 
Hậu và Thái Tử lúc Ngài đản sanh vẫn còn sống động như việc 
mới vừa xấy ra ngày nào đây. Đây là bức hình chạm nổi hoàng 
hậu Ma Da lớn bằng người thật đang vịn vào cành Vô Ưu, Thái 
Tử sơ sinh đang đứng bên hông phải một tòa sen, có vòng hào 
quang trên đỉnh đầu. Hai góc trái và phải có hai thiên nữ rưới 
nước và rải hoa cúng dường. Bức phù điêu này do vua Malla của 
triều đại Naga xứ Népal dâng cúng (triều đại này kéo dài từ thế 
kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 tại Népal). Theo các nhà khảo cổ thì 
tháp thờ này được dựng ngay trên nên tháp mà vua A Dục đã 
xây vào thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch. Những chứng tích thực nhắc 
nhở cho chúng ta hình ảnh của Đức Phật đản sanh gần 26 thế kỷ 
về trước. 

Theo tục lệ của người Ấn Độ thì người đàn bà phải trở về quê 
mình để sanh con, rồi sau đó mới trở về lại quê chồng. Trên 
đường về quê, Hoàng Hậu Maya đã hạ sanh Thái Tử Tất Đạt Đa 
tại ngôi Vườn Lâm Tỳ Ni này. Theo truyền thuyết Phật giáo thì 
vừa khi chào đời, Thái Tử đã bước đi bẩy bước và từ mặt đất bảy 
đóa sen đã nở hoa để đỡ bước chân Ngài. Khi bước đến bước thứ 
bảy thì Ngài đã tuyên bố: “Thiên thượng Thiên hạ, duy ngã độc 
tôn. Vô lượng sanh tử, ư kim tận hỉ.” Thuở ấy Ca Tỳ La Vệ tuy 
không phải là một vương quốc lớn, nhưng rất trù phú, dân chúng 
an cư lạc nghiệp nên sau khi Đức Phật đản sanh, vua cha Tịnh 
Phạn cho triệu vời tất cả những nhà tiên tri nổi tiếng đến hoàng 


163 


cung để tiên đoán vận mạng cho Thái Tử. Chính nhà tiên tri nổi 
tiếng thời đó là A Tư Đà đã phải ngậm ngùi rơi lệ cho chính 
mình khi nhìn thấy Thái Tử, vì ông biết rằng về sau này Thái Tử 
sẽ trở thành một bậc Chuyển Luân Thánh Vương mà mình không 
có cơ may sống sót đến đó để nghe được giáo pháp của Ngài. 
Lâm Tỳ Ni là một trong những nơi quan trọng nhất trong lịch 
sử của nhân loại chứ không riêng gì cho Phật giáo. Riêng đối với 
những người Phật tử thì Lâm Tỳ Ni cũng giống như Thánh địa 
Jerusalem của người Do Thái, hay Mecca-Madina của người Hồi 
giáo, Bethlehem của người Thiên Chúa giáo, và Kashi 
(Varanasi) của Ấn Độ giáo... Lâm Tỳ Ni là trung tâm hành 
hương thiêng liêng cho mọi người Phật tử khắp nơi trên thế giới. 
Thế nhưng mãi đến thập niên 1960s các nhà khảo cổ bắt đầu 
những cuộc khai quật và bảo toàn Thánh tích thiêng liêng này. 
Và hiện nay vùng đất Lâm Tỳ Ni vẫn là vùng đất bị lãng quên 
gần như hoang địa. Trong khi các quốc gia trên thế giới đang nỗ 
lực phục hoạt Lâm Tỳ Ni thì tình hình chính trị tại Népal ngày 
càng trở nên xấu hơn với những rối ren liên tục. Trong khi ngân 
quỹ của Hội Trách Nhiệm Lâm Tỳ Ni do hoàng gia Népal phụ 
trách phải chỉ số tiền trả lương cho nhân viên nhiều hơn là những 
hoạt động phục hoạt và trùng tu Thánh tích này. Hiện tại ngôi 
tháp thờ hoàng hậu Ma Da đã bị giật sập để giành ưu tiên cho 
việc khai quật, nhưng lại không có một kế hoạch xây cất một 
ngôi tháp mới để thay thế, nên cảnh trí của Lâm Tỳ Ni vốn dĩ đã 
hoang tàn, nay trở nên hoang tàn hơn. Nói gì thì nói, chắc chắn 
một ngày không xa nào đó, Lâm Tỳ NÑi cũng sẽ được phục hoạt 
tương xứng với vị trí thiêng liêng hàng đầu trong các Thánh tích 
khác trên thế giới. Chính từ những kinh điển Phật giáo, những 
dấu tích văn hóa từ các thời Maurya, Sunga, Kushuwa, Gupta, 
Pala, những trụ đá của hoàng đế A Dục, cũng như những tập ký 
sự của các nhà hành hương nổi tiếng như Pháp Hiển, Nghĩa Tịnh, 
Huyền Trang đã hỗ trợ đắc lực cho các nhà khai quật từ các thời 
đại Khadga Samesher Rana và Fuhrer lần lượt đưa ra ánh sáng 


164 


một Thánh tích đã bị lãng quên trong nhiều thế kỷ. Và mới đây, 
những nhà khảo cổ Nhật Bản và Népal cũng đã khai quật được 
những di vật liên hệ trực tiếp đến nơi đản sanh của Đức Phật. 
Hiện tại Lâm Tỳ Ni đã phát triển thành một khu thị tứ tương đối 
có đầy đủ tiện nghi cho khách hành hương cũng như các nhà 
nghiên cứu và khảo cổ như khách sạn, phòng trọ, nhà hàng, 
những sạp bán đồ pháp khí... Lâm Tỳ Ni hiện có Viện Bảo Tàng, 
và Thư Viện với đây đủ tài liệu cho việc khai quật. Bên cạnh đó, 
Lâm Tỳ Ni hiện có rất nhiều ngôi chùa lớn của nhiều quốc gia 
trên thế giới như Ấn Độ, Đài Loan, Đại Hàn, Miến Điện, Nhật 
Bản, Thái Lan, Tích Lan, Trung Quốc, Việt Nam...Đây là một 
khích lệ lớn lao cho công cuộc khai quật hiện tại. Bên cạnh đó, 
cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc cũng đã chính thức công 
nhận địa điểm lịch sử này, và hiện cơ quan này đang giúp đỡ 
chẳng những tài chánh mà còn nối kết sự hợp tác giữa các quốc 
gia giàu mạnh trong việc phục hoạt Thánh tích này. Dẫu biết 
rằng không có thứ gì trên đời này có thể chạy ra ngoài định luật 
vô thường. Dẫu biết rằng giờ này có làm gì đi nữa thì cả Lâm Tỳ 
Ni lẫn Ca Tỳ La Vệ cũng chỉ là những đống gạch vụn, nhưng 
những đống gạch vun vỡ ấy chính là nơi dung chứa di sẩn văn 
hóa cao thượng đã thấm nhuần trong lòng của những người con 
Phật khắp nơi trên địa cầu này. 


165 


NtLw so 1É „Äxk KkLéc 
"Tại iu 6m “Ta Ni 






(Bên trong vòng rào Lâm Tỳ Ni) 


166 





(Phế tháp tưởng niệm nơi Phật đẳn sanh-Lâm Tỳ Ni) 





(Bên ngoài vòng rào Lâm Tỳ Ni) 


167 





(Nhà kỷ niệm nơi Phật đẳn sanh-Lâm Tỳ Ni) 





(Trụ đá A Dục-Lâm Tỳ Ni) 


168 





(Nơi Đức Phật đản sanh-Lâm Tỳ Ni) 


C>ácC®lta Cuawk XewacÊw Tà N: 

Hiện tại tại làng Lâm Tỳ NÑi có một khu vực tọa lạc các chùa 
của các quốc gia trên thế giới như chùa Ấn Độ, Đại Hàn, Népal, 
Nhật Bản, Tây Tạng, Tích Lan, Trung Hoa và Việt Nam. Riêng 
chùa Việt Nam Phật Quốc Tự là một quần thể khá lớn với ngôi 
chánh điện uy nghi đồ xộ, một dãy khách xá cả trăm phòng. 
Ngoài cổng bước vào là bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thật to, 
được đặt trên một hồ sen rộng. Một tuần sau khi chúng tôi rời 
khỏi Népal cũng là lúc thây Huyền Diệu khánh thành ngôi già 
lam này (khoảng 14 hay 15 tháng 12 năm 2005). 


Dù nhiều quốc gia trên thế giới, Phật giáo cũng như không 
Phật giáo, đã cố gắng nỗ lực trùng tu và phục hoạt lại khu Thánh 
tích thiêng liêng này. Chính phú Népal cũng đang có chương 
trình xây dựng phi trường quốc tế nối liền Kathmandu với Lâm 
Tỳ Ni. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, Lâm Tỳ Ni vẫn còn là 


169 


một phế tích chưa được chăm sóc đúng mức nên cảnh trí hãy còn 
quá điêu tàn. 






(Quang cảnh bên trong chùa VN Phật 


Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni) 


170 


C>a "Ta ae lúa 3ew Nepat 

Sau khi viếng thăm vườn Lumbini, đoàn đi thêm gần 30 cây 
số về phía Tây trong đất Nepal để tới thành Ca Tỳ La Vệ. Phía 
Népal cho rằng đây mới đích thị là quê hương của Đức Phật, vì 
theo truyền thuyết Phật giáo thì quê hương của Ngài nằm về 
phía Bắc của Châu Diêm Phù Đề (Jambudvipa), tức là xứ Thiên 
Trúc thời các ngài Pháp Hiển và Huyễn Trang, hay là xứ Ấn Độ 
ngày nay. 





(Quang cảnh thành Ca Tỳ La Vệ vào buổi bình mình) 


Hai bên đường là cảnh đồng quê với những mái tranh nghèo 
đơn sơ mộc mạc, nằm chơ vơ giữa những cánh đồng khô cháy, 
không thấy một giọt nước. Tuy đoạn đường không xa lắm nhưng 
vì đường sá gồ ghề lởm chởm nên xe buýt đưa chúng tôi đi phải 
mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Quanh khu thành Ca Tỳ 
La Vệ là một làng quê thật nghèo, giống như những làng quê ở 
Việt Nam, nhưng có lẽ nghèo hơn Việt Nam nhiều. Hai bên 


171 


đường là những bụi tre đong đưa trong gió. Những chú trâu chú 
bò tranh nhau đi với dân làng trên những con đường nhỏ hẹp. Mà 
hình như mấy chú trâu bò lúc nào cũng thắng thế, vì đa số người 
dân ở đây đều nhường bước cho trâu bò đi trước. Dọc theo hai 
bên con đường chúng tôi đi qua, đầy những đống phân trâu, phân 
bò, làm cho đường sá ở Ấn Độ, từ thành thị đến thôn quê, có một 
sắc thái đặc biệt mà có lẽ chúng ta sẽ không tìm thấy ở bất cứ 
nơi nào khác trên thế giới. Đây chính là quang cảnh của thành 
Ca Tỳ La Vệ về phía Nepal (vì bên phía Ấn Độ cũng cho rằng 
thành Ca Tỳ La Vệ nằm bên Ấn Độ). Phế tích kinh thành Ca Tỳ 
La Vệ về phía Népal cũng giống như những phế tích khác, cũng 
hoang tàn điều hiu. Đó là những phế tích của những nền móng 
có hình chữ nhật lớn. Theo truyền thuyết Phật giáo, Ca Tỳ La Vệ 
thuở ban sơ là một khu rừng hoang vu, lúc ấy trong vùng núi Hy 
Mã Lạp Sơn có một vương quốc do vua Okkaka Raja trị vì, nhà 
vua và hoàng hậu có cả thảy bốn vị thái tử và năm công chúa. 
Sau khi bà chánh hậu qua đời, vua lập một thứ phi lên làm hoàng 
hậu. Bà này sanh cho vua một vị hoàng tử, sau đó bà thứ phi này 
âm mưu chiếm đọat ngôi báu cho đứa con của chính mình nên 
bàn mưu lập kế đày các vị thái tử và công chúa con của bà 
hoàng hậu trước ra vùng hoang địa. Khi đó có một vị Thánh giả 
tên Kapila Gautama khuyên một trong các vị thái tử tên 
Ikshwaku đến đây lập quốc. Vị thái tử đó chính là vị đã khai 
sáng ra vương quốc Ca Tỳ La Vệ cho dòng họ Thích Ca 
(Shakya). Đến thời vua Tịnh Phạn thì Ca Tỳ La Vệ là một kinh 
thành nguy nga tráng lệ, dân cư trong thành ai nấy đều có cuộc 
sống sung túc thạnh vượng. Ôi! Bài hát về kinh thành Ca Tỳ La 
Vệ mà một tác giả nào đó đã sáng tác lúc tôi còn rất nhỏ, quả 
tình không phải là những bức tường loang lổ, những nên tháp, 
những đống gạch vụn hay những miếng gạch bể nằm tải rác 
ngay trước mặt tôi bây giờ! 


172 


C®ưa "Thaàwk“£Ð26w 


Š 
ThS 00052162208 À) (li dAAyöbàHI 
hp S te 5Sb6 660) 





NTK 240B) 500 Q83 SIEJ6G 2202 
KỊ C42102 0Â (22200. Ƒ dt, ~ag _.- 
TEEN GATE WWY - THẾ EISTERNGATE MWY N50 KRWWWV lŠ MMIARHINISRKRAMANA. Ê 
IMIIA 6 TIEGfT TIM MU (R0 BIDDMA VEFT HS W0RLDLY LIFE.THES GATE C0MPLEX 
TH ẤU )1/1/11/)0/:218 0030) 071, (72) 11/0/1210 342.1(. SÁ. 2 246) 
VI, DMÍ/ (| AC G00) | Ụ Ác 56 J.. 00V. (ðà 
@LES,A SEML WITHA BENIMI ÍNSBIPTI0N,A SEMIMG Á$ WfUL & SMERDS 0 PMNTED GREY l 
CỔ (| HÀ, (0:0 lL/A/ | IIÁ (.2) ý 


— TH s, 


c— 


(Tấm bảng treo trước cửa thành phía Đông, nơi Đức Phật 
và Sa Nặc đã cỡi ngựa Kiền Trắc rời bỏ cung điện) 
Tại cửa thành Đông có một tấm bảng ghi như sau: “Đây là 
cửa thành Đông, nơi Thái tử vượt thành xuất gia.” Đây chính là 
nơi lịch sử trọng đại vào bậc nhất của Phật giáo, vì chính từ nơi 
này Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bổ cung vàng điện ngọc ra đi tìm 
phương cứu độ chúng sanh, và cũng chính nơi đây đã xoay 
chuyển một Thái tử thành một vị Phật, mang giáo lý giải thoát 
tuyệt vời đến cho nhân loại. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sau 
khi rời bổ kinh thành Ca Tỳ La Vệ trong một đêm tối trời, Thái 
tử cùng Sa Nặc phi ngựa Kiễển Trắc vượt qua sông Anoma, đến 
gần sáng thì Ngài dừng ngựa lại bên bờ sông, rồi tự tay cắt tóc 
cạo râu, rồi trao xiêm y và mớ tóc lại nhờ Sa Nặc đem về cho 
phụ hoàng, còn tự mình khoác áo một nhà tu khổ hạnh tiếp tục 
rảo bước. Ngài không có chỗ ở thường trực, mà chỗ ở của Ngài 
có thể là một tàng cây, một hang đá chỉ để che mưa tránh gió mà 
thôi. Chân không giày, đầu không nón, một mình cô thân vạn lý 
du dưới ánh nắng chói chan hay trong sương đêm lạnh lẻo. 
Mường tượng đến những gian lao khổ nhọc mà một Thái tử cành 


173 


vàng lá ngọc phải chịu đựng, rồi nhìn cảnh hoang phế của thành 
Ca Tỳ La Vệ hôm nay mà lòng chúng tôi buồn rười rượi. Thời 
gian vô tình xóa mờ đi tất cả, xóa mờ cả một dĩ vãng vàng son 
của cung thành Ca Tỳ La Vệ. Đây là kinh thành của dòng họ 
Thích Ca (Sakya), nơi Đức Phật đã sống trong suốt 29 năm dài. 
Tôi tự trầm ngâm, hay là họ đã lầm khi áp đặt cho chỗ này là 
kinh thành Ca Tỳ La Vệ, chứ thành Ca Tỳ La Vệ ngày nào của 
Đức Phật mà như thế này ư? Nhưng không, chỉ một giây sau là 
tôi lấy lại thăng bằng trong tâm tưởng khi nhớ tới những lời dạy 
của Đức Thế Tôn về luật “sanh trụ dị diệt” của vạn hữu. Đứng 
trước cảnh điêu tàn đổ nát, lòng tôi bỗng chạnh nhớ đến hai câu 
thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: 

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 

Lầu cũ lâu đài bóng tịch dương.” 





(Phế tích trong thành Ca Tỳ La Vệ bên phía Nepal) 


Ca Tỳ La Vệ, mới ngày nào là một vương quốc phồn thịnh trù 
phú, thành quách kiên cố, dân chúng an cư lạc nghiệp, mà bây 
giờ chỉ còn trơ lại một đống gạch vụn hoang tàn đổ nát với những 
túp lều xiêu vẹo. Ôi thành quách kiên cố mà còn bị chiếc búa 


174 


thời gian nghiển nát, huống là con người! Chính nơi những phế 
tích của các cung điện này, cả ba vị là Đức Phật, Đông Cung 
Thái Tử Nan Đà (con ruột của bà di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề), 
và La Hầu La đã chứng kiến cảnh vua Tịnh Phạn trong giờ phút 
lâm chung, thiết tha muốn một trong ba người thân thương của 
ông ta đứng ra chấp chánh, nhưng cả ba đều kiên quyết giữ vững 
sự tu hành và thành đạo của mình. Cuối cùng nhà vua phải 
nhường ngôi lại cho hoàng thân Mahanama, con của hoàng đệ 
Sukkodana của vua Tịnh Phạn. Sau khi vua Tịnh Phạn băng hà, 
nhìn cảnh đời tan hợp hợp tan, nên nhiều lần di mẫu Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề đã khẩn cầu Đức Phật cho phép mình được xuất gia tu 
hành, nhưng cả ba lần Đức Phật đều từ chối, không phải Ngài 
không muốn cho người nữ xuất gia, vì Ngài biết nếu tu hành tinh 
chuyên người nữ cũng có thể đắc quả A La Hán như mọi người, 
thế nhưng người nữ nặng nghiệp khi được cho vào giáo đoàn 
chính họ sẽ làm cho giáo pháp mai một đi sớm hơn. Chính vì thế 
mà Ngài rất do dự không quyết định việc cho người nữ xuất gia. 


Thật tình mà nói, nếu ngày ấy Thái Tử Tất Đạt Đa không 
quyết chí từ bỏ cung vàng điện ngọc, ra đi tầm đạo thì có lẽ giờ 
này tiếng tăm của Ngài cũng đã bị chiếc búa thời gian nghiển 
nát từ lâu như những lâu cũ lâu đài trong cung điện Ca Tỳ La Vệ 
của Ngài vậy. Nơi đây bây giờ nào khác chi hoang địa? Nhìn 
những mái tranh tàn tạ, những thân hình gầy guộc xanh xao của 
cư dân ở đây lòng chúng tôi bỗng chùng xuống. Theo sự thuyết 
minh của sư cô Liên Phụng thì theo truyền thuyết Phật giáo, kinh 
thành này bị tàn phá và sụp đổ từ sau khi vua Tỳ Lưu Ly, con 
vua Ba Tư Nặc, bấy giờ là vua của xứ Kosala, vì lời thể mà tàn 
sát cả dòng họ Thích Ca. Mặc dù Đức Phật đã hai lần can ngăn, 
nhưng chính Ngài cũng biết nghiệp lực của dòng họ mình chẳng 
những khiến cho dòng họ bị tiêu diệt, mà kinh thành nguy nga 
tráng lệ cũng sẽ biến thành nhà tranh vách đất, đất nước trù phú 
thịnh vượng sẽ trở nên nghèo nàn suy sụp và khổ sở, tang điền 


175 


sẽ biến thành thương hải. Đây là một tấn bi kịch nói lên những 
cực đoan trong một xã hội Ấn Độ giai cấp thời cổ đại. Theo 
chánh sử Phật giáo thì vua Ba Tư Nặc (Prasenajit), cũng thuộc 
dòng dõi Ikshvaku, vì muốn bang giao với dòng họ Thích Ca nên 
cho người đến để cầu hôn. Ngược lại, thời đó dòng họ Thích Ca 
lại cho rằng vua Ba Tư Nặc không thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi 
nên không muốn gã công chúa dòng Thích Ca, nhưng vì thời đó 
Kosala là một cường quốc nên đã cho một thị nữ tên 
Vasbhaktiya cải trang làm công chúa về với vua Ba Tư Nặc. Vua 
Ba Tư Nặc đã phong nàng làm hoàng hậu và ít lâu sau đó thì 
nàng Vasbhaktiya hạ sanh thái tử Tỳ Lưu Ly. Khi trưởng thành, 
thái tử Tỳ Lưu Ly muốn về thăm quê ngoại, bà Vasbhaktiya hết 
sức cản ngăn nhưng không được. Thái tử Tỳ Lưu Ly cũng được 
dòng họ Thích Ca tiếp đón như một quốc khách và cho ngụ tại sứ 
quán. Tuy nhiên, khi thái tử ra về thì người ta cho rữa sứ quán 
bằng sữa tươi. Một người hầu của Thái tử vì bỏ quên đồ trở lại 
lấy, thấy được cảnh này, trở về báo cho thái tử Tỳ Lưu Ly cớ sự. 
Vì thế mà thái tử tức giận thể rằng: “Ta sẽ không những rữa sứ 
quán, mà sẽ rữa cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ bằng máu.” Sau đó 
thái tử âm mưu đoạt ngôi vua cha khi vua Ba Tư Nặc đang đi 
nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi hay tin thoán nghịch này nhà 
vua phải chạy sang xứ Ma Kiệt Đà để lánh nạn, nhưng đến giữa 
đường thì băng hà vì tức tối. Sau đó Tỳ Lưu Ly đã ba lân cất 
quân sang đánh Ca Tỳ La Vệ, nhưng hai lần đầu nhờ có Đức 
Phật cản ngăn, đến lần thứ ba thì Tỳ Lưu Ly đã tắm máu cả dòng 
họ Thích Ca, chỉ một số ít người chạy thoát về Kathmandu. Theo 
Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký, số tử vong lên 9999, 
Tỳ Lưu Ly tàn sát đến đứa trẻ sơ sinh cũng không tha. Kể từ đó, 
kinh thành Ca Tỳ La Vệ trở nên hoang vu dù có một số người 
nhớ ân đức của Đức Phật, có trở về đây xây dựng lại một số đền 
đài, nhưng ngày nay kinh thành Ca Tỳ La Vệ không còn gì ngoài 
những nền tháp, những đống gạch vụn, những hàng cây mọc 
không trật tự và vô số cổ dại vì thiếu người chăm sóc. Năm 


176 


1898, nhà khảo cổ người Đức tên Fuhrer đã khai quật được một 
cái hồ hình chữ nhật, mà người ta tin rằng đây chính là nơi vua 
Tỳ Lưu Ly đã tắm máu dòng họ Thích Ca. Tại đây có I7 ngọn 
tháp, người ta cũng tìm thấy những tảng đá có hình hoa sen và 
những loại vũ khí thời xa xưa. Nhà khảo cổ Smith và nhiều người 
khác cho rằng nơi đây có thể là những ngôi tháp được những 
người kính ngưỡng dòng họ Thích Ca dựng lên để tưởng niệm 
những người đã bổ mình trong cuộc chiến với vua Tỳ Lưu Ly. 

Ngài Pháp Hiển, hành hương Ấn Độ năm 409 đã ghi lại như 
sau: “Từ những ngọn núi đầy tuyết trắng xóa của dãy Hy Mã 
Lạp Sơn nhìn xuống thành Ca Tỳ La Vệ, một thành phố nằm 
dọc theo bờ sông. Những bức tường đổ nát bằng gạch được bao 
bọc bởi một hào sâu. Những bức tường của cung thành thì lớn 
hơn và biểu hiện một trung tâm văn hóa cao.”Khi Ngài Pháp 
Hiển đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì nơi đó là một nơi không 
có vua và không có cả thần dân, chỉ có một vài Tăng sĩ đang trụ 
xứ tại đó. Ranh giới của kinh thành được nhận biết qua những bờ 
thành mục nát. Đây nơi Thái Tử mục kích cảnh sanh, lão, bệnh, 
tử. Kia là cửa thành Đông, nơi Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ kinh 
thành ra đi ầm đạo giải thoát. Còn đằng kia là chỗ ngài A Tư Đà 
thiển định. Đó là chỗ Đề Bà Đạt Đa đã giết chết con voi. Xa xa 
đàng kia là chỗ mũi tên của Thái Tử ghim xuống sau đoạn đường 
bay đi hơn 30 lý (tức là 4.8 dặm Anh). Còn đây chính là nơi đã 
phun lên một vòi nước, cũng là nơi mà 500 người trong dòng họ 
Thích Ca quy-y theo Phật. Những nơi đất chấn động sáu lần, nơi 
Đức Phật gặp vua Tịnh Phạn sau khi Ngài giác ngộ, nơi Đức Phật 
giảng pháp cho chư Thiên, nơi Trời Đế Thích đứng hầu Phật, nơi 
Thái tử Tỳ Lưu Ly sát hại dòng họ Thích Ca, tất cả những nơi ấy 
đều được Phật tử xây tháp kỷ niệm. 


177 





(Phế tích những nền đá tại thành Ca Tỳ La Vệ phía bên Népal) 


Trong Đại Đường Tây Vực Ký, Ngài Huyễn Trang ghi chép 
tường tận hơn: “Thành Ca Tỳ La Vệ có một chu vi khoảng 4.000 
lý. Trong đó có trên 10 thành phố, tất cả đều hoang phế và điêu 
tàn tột độ. Thủ đô cũng bị đất lấp và đổ nát. Cấm cung nằm 
trong thủ đô và có chu vi khoảng 14 hay 15 lý. Hoàng cung được 
xây dựng bằng gạch đỏ. Những nên tường vẫn còn vững chắc và 
cao. Nơi này có lẽ đã bị bổ phế từ lâu. Nhưng làng mạc có dân 
cư rất là ít và tiêu điều. Nơi đây hiện giờ không có ai trị vì cả. 
Mỗi một phố có một trưởng phố riêng. Đất đai rất là màu mỡ và 
được khai thác theo từng mùa. Người dân ở đây rất hiển lành và 
cần mẫn. Có lẽ có trên 1.000 Tăng xá bị bổ hoang. Gần nơi cung 
thành vẫn còn một Tăng xá có khoảng 3.000 Phật tử đang tu học 
theo truyền thống Tiểu Thừa. Ở đây cũng có một số đền Đế 
Thích được cúng tế thịt sống. Bên trong hoàng thành còn những 
tường nhà đổ nát. Có lẽ đây là cấm cung của vua Tịnh Phạn vì 
một ngôi tháp với hình ảnh nhà vua đã được dựng lên nơi đây. 
Không xa mấy là tàn tích của nơi mà hoàng hậu Ma Da cư ngụ. 


178 


Trên nền đá cũ người ta đã xây một ngôi tháp có hình hoàng 
hậu. Phía Đông Bắc của hoàng cung là một ngôi tháp, kỷ niệm 
nơi nhà tiên tri A Tư Đà đã tiên tri cho Thái Tử... Nơi cổng Nam 
của hoàng cung có một ngôi tháp , nơi đánh dấu Thái Tử ném 
con voi đi xa sau khi thắng cuộc thi đấu với các hoàng thân khác. 
Bên hông nơi này là một ngôi tháp có hình Thái Tử. Kế bên ngôi 
tháp này là một ngôi tháp nơi hoàng phi và thái tôn nghỉ ngơi. 
Trong đó có hình của hoàng phi Da Du Đà La và thái tôn La Hầu 
La. Bên hông ngôi tháp này lại là ngôi tháp có hình chú bé đang 
học tập. Phía Đông Nam của kinh thành là một ngôi tháp thờ 
tượng Thái tử đang cỡi một con tuấn mã trắng. Đây là nơi Thái 
tử đã rời kinh thành. Bên ngoài mỗi cổng thành đều có một ngôi 
tháp, mỗi ngôi tháp đều có tượng một cụ già, một người bệnh, 
một người chết và một sa môn. Đó chính là những nơi mà Thái 
tử trên đường ngoạn cảnh đã nhìn thấy các cảnh sanh, lão, bệnh, 
tử và chiêm ngưỡng bậc sa môn. Phía Đông Bắc cách kinh thành 
khoảng 40 lý có một ngôi tháp đánh dấu sự kiện Thái tử trong 
một ngày lễ hạ điển đã ngồi dưới gốc cây và đạt được sơ thiển. 
Phía Đông Nam cửa thành có trăm ngàn ngọn tháp, đánh dấu nơi 
dòng họ Thích Ca bị sát hại. Vua Tỳ Lưu Ly đã đánh chiếm và 
bắt tất cả dòng họ Thích 9999 người, sau đó ra lệnh xử chém tất 
cả. Thây họ chất thành đống như rơm và máu của họ chảy thành 
hồ. Các vị Đế Thích đã kích động lòng người để họ đến thu thập 
xương tàn mà đem chôn. Phía Tây Nam của nơi dòng họ Thích 
Ca bị vua Tỳ Lưu Ly sát hại có bốn ngôi tháp nhỏ. Phía Nam của 
thủ đô khoảng 3 hay 4 lý là một vườn cây Ni Câu Đà 
(Nyagrodha) nơi Đức Phật sau khi thành đạo đã hội ngộ với vua 
cha và giảng dạy giáo pháp. Cách bên hông Tăng xá không xa là 
một ngôi tháp kỷ niệm nơi Đức Phật khi ngồi dưới gốc cây lớn 
hướng mặt về phương Đông đã nhận một tấm y bằng chỉ kim 
tuyến của bà di mẫu Ba Ha Ba Xà Ba Đề dâng cúng. Không xa 
nơi đó là một tháp đánh dấu nơi Đức Phật cẩm hóa tám vị vương 
tử cùng 500 người trong dòng họ Thích. Bên trong cổng thành 


179 


Đông phía bên trái cũng có một ngôi tháp, nơi Thái tử thường 
chơi thể thao lúc nhỏ. Bên ngoài thành là một ngôi đển Đế Thích 
(Isvara). Trong đền có một bức tượng Đế Thích trong tư thế đang 
quỳ và đứng dậy. Đây là ngôi đền mà khi Thái tử còn sơ sanh đã 
được đưa vào theo tập tục xưa của người Ấn. Bên ngoài cửa 
thành Nam, phía bên trái là một ngôi tháp đánh dấu nơi Thái tử 
đã cùng các hoàng tử khác tranh tài và mũi tên của Ngài đã chẻ 
đôi cái đích bằng sắt. Từ nơi tháp này đi về phía Đông Nam 30 
lý có một ngôi tháp khác. Nơi đây có một vòi nước và nước trong 
vắt như mặt gương. Đây chính là mũi tên nơi Thái tử sau khi chẻ 
đôi cái đích đã ghim sâu xuống, từ đó một vòi nước đã chảy ra, 
người địa phương gọi là “Tiễn Tỉnh.'” 

Ngày nay về hướng Tây Nam của Taulihawa khoảng 6,5 cây 
số có ngôi làng tên Baradhawa, nơi người ta khai quật được một 
số di tích xưa, trong đó có một ngôi tháp chứa xá lợi của Đức 
Phật, không xa nơi này là một cái giếng nhỏ mà người ta tin là 
nơi mũi tên của Thái Tử Tất Đạt Đa đã ghim xuống trong cuộc 
tranh tài ngày xưa. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể nào về 
những khám phá mới này cả. Hiện tại các nhà khảo cổ dự tính 
tiếp tục cho khai quật những vùng phụ cận kinh thành Ca Tỳ La 
Vệ, nơi người ta tin rằng sẽ đào lên được những di tích lịch sử 
liên quan đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ cũng như dòng họ Thích 
Ca như làng Hardewa cách Taulihawa khoảng 5 cây số về phía 
Nam, làng Bikuli cách Taulihawa khoảng 13 cây số về phía 
Đông Bắc, làng Chatradei cách Taulihawa khoảng 5 cây số về 
phía Tây Bắc, và làng Araurakot các Ca Tỳ La Vệ bên Népal 
khoảng 9 cây số về phìa Đông Bắc... 


180 





(Dòng sông chảy quanh hướng Đông Thành Ca Tỳ La Vệ) 





(Dòng sông nằm bên cửa thành Đông tại Ca Tỳ La Vệ) 


181 


"TkawkC>a Tủ Pa Ve NMao2 
“Eev. Vl¿a NI. pat lan, bew phía „Ä«®©¿2 
Nam 1896 nhà khảo cổ Alexander Cunningham đã dựa vào 


những tài liệu của các ngài Pháp Hiển, Huyền Trang, cũng như 
dựa theo các kinh điển khác của Phật giáo, đã tìm ra được gần 
như chính xác địa điểm của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Theo ông 
Cunningham thì kinh thành Ca Tỳ La Vệ nằm bên bờ sông 
Bhagirathi, cách Rishi Kapila không xa. Theo những phế tích của 
thành Ca Tỳ La Vệ hiện đang nằm bên bờ sông và phía Đông là 
Vườn Lâm Tỳ Ni. Tuy nhiên, cho đến ngày nay chưa ai trong 
giới khảo cổ học có thể xác định vị trí chính xác của kinh thành 
Ca Tỳ La Vệ, vì vậy mà cả hai phía Ấn Độ và Népal đều cho 
rằng kinh thành này nằm trong địa phận của quốc gia mình. Bên 
phía Népal thì cho rằng thành Ca Tỳ La Vệ nằm cách Vườn Lâm 
Tỳ Ni khoảng 27 cây số về hướng Tây. Trong khi bên phía Ấn 
Độ lại cho rằng thành Ca Tỳ La Vệ nằm trong địa phận 
Pipprahwa, thuộc vùng Basti của bang Uttar Pradesh, cách nhà 
ga Naugarh trên tuyến đường xe lửa Gorakpur Gonda 25 cây số, 
và cũng cách thành Ca Tỳ La Vệ bên Népal khoảng 25 cây số. 
Hiện tại các nhà khảo cổ đang nỗ lực nghiên cứu xem vị trí nào 
chính xác. Tuy nhiên, cho đến ngày nay thì đa số đều tin rằng 
thành Ca Tỳ La Vệ bên Népal có phần chính xác hơn nên hầu 
như đa số khách hành hương đều đổ xô về đây chiêm bái. 

Nói gì thì nói, bốn chữ Ca Tỳ La Vệ luôn có một chỗ đứng rất 
trang trọng trong lòng người Phật tử. Thành Ca Tỳ La Vệ, dù 
nằm bên phía nào, dù bên Ấn Độ hay bên Népal, vẫn là một di 
tích, một Thánh tích rất quan trọng trong lịch sử Phật giáo. 
Nhưng đối với Phật tử chúng ta, làm sao khỏi chạnh lòng đau xót 
khi nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát của thành Ca Tỳ La Vệ (cả 
hai bên Népal và Ấn Độ). Hiện tại Phật tử khắp nơi đang ráo riết 
vận động trùng tu lại khu Thánh tích này. Hy vọng trong những 
thập niên sắp tới, con cháu chúng ta sẽ nhìn thấy Thánh tích một 


182 


Ca Tỳ La Vệ quang đản hơn những gì mà chúng ta đang thấy 
ngày hôm nay. 


"Thawk Xe VE 

2:@%° sið chiều cùng ngày, đoàn vượt biên giới Nepal-India 
đi Xá Vệ (Sravasti). Trong thời Đức Phật còn tại thế, bên thành 
Vương Xá thuộc xứ Ma Kiệt Đà do vua Tần Bà $a La 
(Bimbisara) cai trị, thì bên Xá Vệ Quốc thuộc vương quốc Câu 
Sa La do vua Ba Tư Nặc (Prasenajit) trị vì. Theo truyền thuyết 
Phật giáo thì vua Ba Tư Nặc cũng là một trong những vị vua đầu 
tiên hộ trì Phật giáo rất chí tình. Ông là một vị đại thí chủ của 
Đức Phật và Tăng đoàn trong những ngày đầu khai sanh của 
Phật giáo. Và ông cũng là một trong những vị quân vương Phật 
tử đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Cũng theo truyền thuyết Phật 
giáo thì phần lớn sự tôn kính và tín ngưỡng Phật giáo của nhà 
vua là do bà chánh hậu Mallika. Bà rất sùng đạo, lại thiên phú 
cho tánh tình thông minh hiển diệu. Bà rất thông thạo giáo lý, 
nên trong nhiều trường hợp bà đã hướng dẫn và giúp đỡ chồng 
trên đường đạo đức. Ngày trước, thành Xá Vệ là một kinh thành 
thịnh vượng trù phú, với những cánh đồng bao la bát ngát. Chính 
vì vậy mà Đức Phật đã ghi lại trong một bài kinh về Xá Vệ như 
sau: “Dòng sông Achiravati (bây giờ là sông Rati) chảy ngang 
qua những cánh đồng lúa mạch phì nhiêu. Chúng vây bọc thành 
phố vĩ đại này, hòn ngọc của vương quốc Câu Sa La cổ kính, và 
trong thành phố này có 57.000 dân cư trú ngụ, người dân sống 
trong sự thịnh vượng trù phú.” Nhưng ngày nay thì hoàn toàn 
ngược lại, dân chúng trong thành Xá Vệ ngày nay nghèo nàn xơ 
xác với những mái nhà tranh vách đất dọc hai bên đường. Trong 
khi tại thị trấn, chỉ có những xây cất tạp nhạp, dường như không 
có kế hoạch gì cả. 


183 


TThauk Ca "TaPa “Ve 
“Bew Ki(a vẤw .? 3 

Trên đường đi từ Népal về phía Ấn Độ, đoàn chúng tôi dự 
tính ghé lại thăm thành Ca Tỳ La Vệ bên phía Ấn Độ, nhưng khi 
qua khỏi biên giới thì màn sương chiều đã bắt đầu lãng đãng 
khắp nơi, nên chúng tôi phải ngồi trên xe quan sát. Theo người 
Ấn thì thành Ca Tỳ La Vệ nằm trong địa phận Pipprahwa, thuộc 
vùng Basti của bang Uttar Pradesh, cách nhà ga Naugarh trên 
tuyến đường xe lửa Gorakpur Gonda 25 cây số, và cũng cách 
thành Ca Tỳ La Vệ bên Népal khoảng 25 cây số. Sau khi chúng 
tôi vừa qua khỏi biên giới Népal thì mặt trời cũng bắt đầu ngã 
bóng. Thấp thoáng phía trước mặt chúng tôi là thị trấn 
Pipprahwa, cũng nghèo nàn như hầu hết các thị trấn khác trong 
vùng biên giới Ấn Độ-Népal. Nếu xuôi về hướng Đông Nam thì 
chúng tôi sẽ gặp thành phố Gorakhpur, nhưng không, xe chúng 
tôi tiếp tục chạy về hướng Tây Bắc để đi đến thành Xá Vệ. 
Thành Ca Tỳ La Vệ bên phía Ấn Độ cũng hoang tàn đổ nát 
không khác chi thành Ca Tỳ La Vệ bên phía Népal. Nhìn cảnh 
hoang sơ hai bên đường, không biết hai hàng nước mắt của tôi 
thấm mặn trên môi tự lúc nào. Tôi tự nghĩ: “Sao mà ướt át quá 
vậy, Đức Từ Phụ đã không từng nhấn mạnh về vô thường trong 
các kinh điển của Ngài hay sao?” Dù nói gì đi nữa, thì tôi vẫn là 
một con người hết sức phàm phu tục tử, nên không thể nào ngăn 
được những cảm súc bình thường của một con người. Khi đi 
ngang qua vùng phế tích Ca Tỳ La Vệ bên phía Ấn Độ thì trời đã 
bắt đầu tối nên chúng tôi tiếp tục đi đến Xá Vệ. Dù sương đêm 
đã phủ đầy hai bên đường, khi xe buýt vượt qua thị trấn, chúng 
tôi vẫn thấy rõ hai bên đường trong thành Xá Vệ ngày nay chỉ 
còn lại những mái tranh nghèo nàn lụp sụp, những con người ốm 
o gầy mòn. Dù đoạn đường từ biên giới Ấn Độ-Népal về thành 
Xá Vệ chưa đầy 300 cây số đường chim bay, mãi đến gần 10 giờ 
đêm chúng tôi mới tới Xá Vệ. Sau đó đoàn nghỉ đêm tại thành 


184 


Xá Vệ, Sri Lanka Guest House, thuộc Distt SravastI, bang Uttar 
Pradesh. 


"Tikawk Xế XE-“£Đưc Vi@t TTxexkÐu@w 
“Vơt cuc Sư NaoatSÐao 

Trong thời Đức Phật còn tại thế thì tại Xá Vệ Quốc đã xảy ra 
một cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu. Lý do là thời đó tại 
thành Xá Vệ có rất nhiều ngoại đạo sư. Khi họ thấy đạo Phật 
càng ngày càng mạnh và có uy thế ở đây, họ đâm ra bực bội, tâu 
lên vua Ba Tư Nặc. Nhà vua cho tiến hành một cuộc tranh luận. 
Đây là cuộc tranh luận giữa Đức Phật và lục sư ngoại đạo. Sáu 
nhà sư ngoại đạo thuộc sáu trường phái triết học nổi tiếng nhất 
tại Ấn Độ thời bấy giờ đã gởi lời thách thức tranh luận đến Đức 
Phật. Lúc ấy Đức Phật đang trụ tại thành Vương Xá bên xứ Ma 
Kiệt Đà, khi nhận được thơ thỉnh cầu, Đức Phật bằng lòng và 
tuyên bố rằng cuộc tranh luận sẽ được tiến hành dưới một tàng 
cây xoài. Trong khi nhà vua muốn cuộc tranh luận ấy diễn ra 
trong những đại sảnh lớn. Để làm cho lời tuyên bố của Đức Phật 
phải bị sai nên lục sư ngoại đạo cho người đi đốn hết những cây 
xoài trong thành Xá Vệ. Nhưng theo truyền thuyết Phật giáo, khi 
đến nơi Đức Phật đã cho ném một hột xoài xuống đất và dùng 
thần thông làm cho cây xoài ấy lớn và đơm bông kết trái nhanh 
như thổi, tàng của nó che mát cả một khoảng đất rộng như sảnh 
đường. Cuối cùng Đức Phật đã thắng tất cả lục sư ngoại đạo 
trong cuộc tranh luận này. Vào thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch, 
vua A Dục đã thân hành đến chiêm bái Xá Vệ Quốc. Tại đây 
ngài đã cho dựng 2 trụ đá bên cổng phía Đông để đánh dấu nơi 
Đức Phật và chư Tăng thường trú tại đây trong 24 mùa an cư kiết 
hạ. Ngoài ra, nhà vua còn cho xây một ngôi chùa để thờ xá lợi 
của Đức Phật. Đến thế kỷ thứ nhất sau tây Lịch, vua Kushana đã 
cho chạm khắc một số hình tượng Phật vào các tháp để thờ tại 


185 


Xá Vệ. Đến thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch khi Ấn Độ giáo bắt đầu 
phục hoạt thì Phật giáo vẫn còn hưng thịnh, nhưng đến thế kỷ thứ 
5 khi ngài Pháp Hiển du hành chiêm bái Phật tích vào năm 409, 
thì Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu đi vào thời kỳ suy tàn, và các đi 
tích chùa tháp Phật giáo tại Xá Vệ Quốc chỉ còn là những bóng 
mờ. Trong Phật Quốc Ký, ngài Pháp Hiển đã ghi: “Xá Vệ Quốc 
xưa kia, nơi Đức Thế Tôn và Tăng đoàn đã trải qua 24 mùa an cư 
kiết hạ, lúc bấy giờ chỉ còn một số tu viện với vài trăm Tăng sĩ tu 
tập. Khi thấy ngài đến họ lấy làm lạ thăm hỏi và biết rằng ngài 
từ Trung Hoa sang, họ tán thán lên rằng: 'lạ thay! Vị này từ một 
nơi xa xôi tận cùng trái đất mà cũng đến đây tu học. Chúng ta và 
các vị trưởng lão tại đây chưa từng được trông thấy như vậy." 
Hồi này Xá Vệ Quốc dân cư rất thưa thớt, tổng cộng chỉ có 
khoảng chừng 200 gia đình sống nơi xưa kia vua Ba Tư Nặc trị vì. 
Đi về cổng phía Nam của thành khoảng 1.200 trượng, phía bên 
trái của con đường là nơi mà xưa kia trưởng già Tu Đạt xây cất 
tịnh xá cúng dường cho Đức Phật. Cửa chính đi vào nằm bên 
hông của hai đấy phòng lớn, trước mặt là hai trụ đá, trên đỉnh 
trụ bên trái là tượng bánh xe, và trên đỉnh trụ bên phải là tượng 
một con trâu. Những hồ nước trong xanh chung quanh những khu 
rừng cây hoa lệ và vô số các loài hoa trong Kỳ Viên Tịnh Xá. ” 


186 


2 NG< 
SG ằ+ ‹ XS 
UTTAR PRADESH `8. 9yirieado, 


s h ° í 
xe L3 G — ba PŸray9 thaxrAsun Í 


-—_—.^ 


LUCXNO erehbew N. Na \ 
se. % 
° ~. 
Kengu Kurhinager /”” =. T 
} vọ:aholL 
` ° 
r„” @ PATNA 
(Pateliputra) 





Ku Ti¿C>ấpC>eZĐ&c View 


Z0 giờ sáng ngày 7 tháng 12, đoàn thăm viếng tịnh xá 
Kỳ Viên (Jetavana-vihara), tháp Vô Não và phế tích ngôi nhà 
của ngài Cấp Cô Độc. 

Trong thành Vương Xá, kinh đô của xứ Ma Kiệt Đà có Trúc 
Lâm Tịnh Xá, được một vị quân vương Phật tử gương mẫu như 
Bình Sa Vương dâng cúng cho Đức Phật và Tăng đoàn, thì trong 
thành Xá Vệ, thuộc xứ Câu Tát La (Kosala), một vị đại thí chủ 
tại gia tên Tu Đạt cũng mang hết tiền hết của, hết công, hết sức 
ra dâng cúng cho Đức Phật và Tăng đoàn khu Tịnh Xá Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độ Viên, mà lịch sử của tự nó đã nói lên hết tấm lòng 
của một người Phật tử gương mẫu. 

Chính tại hai nơi này là hai nơi mà Đức Phật lưu lại lâu nhất 
trong các kỳ an cư kiết hạ. Và cũng chính tại hai nơi này, Đức 
Phật đã tuyên thuyết những bài kinh cực kỳ quan trọng trong 
giáo thuyết Phật giáo. Mặc dù đã bị thời gian tàn phá, khu tịnh 


187 


xá Kỳ Viên vẫn còn là một nơi khá lý tưởng, khí hậu ôn hòa, 
không nóng, không lạnh lắm, không khí thoáng mát và tỉnh lặng. 
Khi chúng tôi đến nơi bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu 
ngày hãy còn dễ chịu. Bước vào khu vườn lòng chúng tôi cẩm 
thấy khoan khoái lạ thường, cảm tưởng như đâu đây Tăng đoàn 
và Đức Phật hãy còn đây. Tiếng gió xào xạc trên cành cây kẽ lá 
mà lòng tôi liên tưởng như mình đang được nghe tiếng pháp âm 
từ Phật hay chư Thánh Tăng của thuở xa xưa. Chúng tôi tự nghĩ, 
từng bước chân đi qua, từng tiếng gió xạc xào đều gởi trao cho 
chúng tôi một ý nghĩa cao siêu sâu sắc nào đó. Tiếng niệm Phật 
đều đều của cả đoàn càng khiến tôi liên tưởng là mình đang 
sống ngay trong thời của Đức Phật mấy ngàn năm về trước. 





(Phế tích đào được về Kỳ Viên Tịnh Xá 
do ngài Cấp Cô Độc dâng cúng lên Phật 
và chư Tăng trong thành Xá Vệ—Sravasti) 


188 


Theo sự thuyết minh của sư cô Liên Phụng, thì vào năm thứ 
hai sau khi Đức Phật thành đạo, trong khi Phật đang ngự tại Trúc 
Lâm Tịnh Xá bên xứ Ma Kiệt Đà thì có một vị trưởng giả Bà La 
Môn giàu có đến ra mắt Đức Thế Tôn. Đó là ông Tu Đạt 
(Sudatta), một tín đồ Bà La Môn tốt bụng tại thành Xá Vệ 
(SravastI), thường hay giúp đỡ người nghèo, nên được người 
đương thời gọi ông là “Cấp Cô Độc” (Anathapindika), có nghĩa 
là người nuôi dưỡng trợ cấp những kẻ cùng khổ. Hôm ấy ông có 
việc đến thành Vương Xá để thăm một người anh rể, nhưng ông 
anh rể không ra tận cửa trước đón ông như mọi khi. Đến khi ông 
vào nhà và đi ra tận nhà sau thì thấy mọi người đang bận rộn 
chuẩn bị một bữa tiệc. Hỏi ra mới biết là gia đình người anh rể 
đang chuẩn bị đón tiếp Đức Phật vào ngày hôm sau. Vừa nghe 
đến tiếng “Phật” là lòng ông cảm thấy một niềm hoan hỷ lạ 
thường, nên từ đó ông cũng mong mỏi gặp được Phật để thấy tận 
mắt xem sao, mà mới vừa nghe nói tới là lòng đã thấy an lạc như 
vậy, tuy nhiên bên cạnh đó là một nỗi nao nức muốn gặp mặt 
Phật càng sớm càng tốt. Ông tự nghĩ dù sao thì ngày mai Phật 
cũng tới đây, rồi mình sẽ gặp thôi chứ có việc gì mà phải nôn 
nao? Rồi ông lên giường ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt. 
Thế rồi nửa khuya đêm ấy, ông một mình băng rừng đi đến khu 
rừng Sitavana, nơi Đức Phật đang ngự. Khi ông tới rừng Sitavana 
thì cũng nhằm lúc Đức Phật đang ra tọa thiển ngoài trời, vì biết 
rằng ông sẽ tới. Đức Phật gọi ông bằng tên tộc “Sudatta' và bảo 
ông đến gần. Trưởng giả Tu Đạt rất lấy làm hoan hỷ khi được 
diện kiến Đức Phật. Và sau một thời pháp của Thế Tôn, ông đã 
xin quy-y Phật, rồi sau đó cả nhà ông đều xin quy-y với Đức Thế 
Tôn. Sau đó ông thỉnh Phật sang nước Xá Vệ hoằng hóa. Khi trở 
về thành Xá Vệ, ông đã tìm mua một thửa đất thích hợp cho Đức 
Phật và Tăng đoàn, nhưng tìm mãi chỉ thấy có khu vườn thượng 
uyển của Thái Tử Kỳ Đà là thích hợp nhất mà thôi. Theo truyền 
thuyết Phật giáo thì Thái tử Kỳ Đà vì không muốn bán khu vườn 
của mình nên nói khích trưởng giả Tu Đạt: “Nếu ông có khả năng 


189 


xếp phủ đây vàng trên khu vườn thì nó sẽ thuộc về ông.” Tưởng 
rằng nói như vậy sẽ khiến cho trưởng giả Tu Đạt thối chí, và 
thấy Tu Đạt đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Thái tử Kỳ Đà cho 
rằng Tu Đạt đã thối chí nên nói lời an ủi: “Nói vậy chứ đây là 
khu vường hượng uyển của phụ hoàng ta ban cho, rộng rãi bao la 
thì vàng ở đâu mà lót cho đả!” Nào ngờ trưởng giả Tu Đạt bằng 
lòng mua ngay và hẹn ngày mai sẽ đem vàng đến phủ đầy vườn. 
Thưa ngài, “Sở đĩ lúc nãy tôi có phần suy nghĩ là vì không biết 
phải sử dụng vàng ở kho nào cho vừa đủ lót khu vườn và những 
cây của ngài trong khu vườn này mà thôi.” Bấy giờ Thái tử Kỳ 
Đà muốn rút lời lại cũng không phải là dễ. Đúng hẹn hôm sau 
trưởng giả Tu Đạt cho gia nhân chở vàng đến lót đầy khu vườn 
thượng uyển của Thái Tử Kỳ Đà. Lúc ấy trong lòng thái tử Kỳ 
Đà không muốn bán khu vườn này, nhưng sau khi biết rõ tấm 
lòng của ngài Cấp Cô Độc, mua khu vườn dùng để kiến tạo Tịnh 
Xá cho Phật và Tăng đoàn, chẳng những ông đã bằng lòng bán 
đất, mà còn dâng cúng những cây trong vườn để làm bóng mát 
tịnh xá cho Đức Phật và Tăng đoàn, và hiệp sức với ông Cấp Cô 
Độc lo việc xây dựng khu tịnh xá này. Chính vì thế mà khu vườn 
này có tên là “Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.” Sau đó trưởng giả Tu 
Đạt kiến tạo và cúng dường ngôi tịnh xá Kỳ Viên lên Đức Phật 
và Tăng đoàn làm nơi tịnh tu và thuyết giảng cho dân chúng 
trong vùng. Khu vườn Kỳ Thọ ngày nay nằm trong vùng 
Balrampur. 


190 


C°áu Bè ®è zÄ Naw 
. %Vưow ca "The 





(Cây Bồ Đề A Nan trong Khu Phế Tích Tịnh Xá Kỳ Viên) 


Trong thời Đức Phật, Xá Vệ, mà ngày nay người ta gọi là 
Sahet Maheth, là một trong những kinh thành nổi tiếng trù phú, 
dân cư phôn thịnh, do vua Ba Tư Nặc trị vì. Vào năm thứ ba sau 
khi thành đạo, Đức Phật đã đến đây hóa độ cho vua Ba Tư Nặc 
và quần thần tại Xá Vệ Quốc. Và cũng chính nơi này Đức Phật 
đã trải qua 24 mùa an cư kiết hạ, và chính nơi này Đức Phật đã 
thuyết giảng những bộ kinh lớn như A Hàm, Kim Cang, vân vân. 
Ngày đó, khi Đức Phật về an cư tại đây thì Ngài thuyết pháp, khi 
Ngài đi hoằng hóa thì các vị đại đệ tử của Ngài thay nhau thuyết 
pháp cho dân chúng trong thành. Theo truyền thuyết Phật giáo 
thì khu vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc là khu tịnh xá yên tịnh và đẹp 
nhất thời bấy giờ. Chính vì vậy mà Đức Phật và Tăng đoàn đã 
trải qua 24 mùa an cư kiết hạ tại đây. Giờ đây khu tịnh xá chỉ 
còn trơ lại những nền tháp đổ nát, đây là nền hương thất của Đức 


191 


Phật, còn kia là Tăng phòng, phòng tắm và giếng nước. Tất cả 
đã hoang tàn đổ nát, thời huy hoàng nào đó của Kỳ Viên Tịnh 
Xá chỉ còn lại trong tâm tưởng của những người con Phật về sau 
này mà thôi. 

Hiện nay trong khu Tịnh Xá Kỳ Viên, gần cổng ra vào, chỉ 
còn lại cây Bồ Đề của ngài A Nan là còn nguyên vẹn, nhưng cây 
cũng đã quá già và chắc không còn sống được bao lâu nữa, vì 
thế mà người ta rào lại một cách cẩn thận. Thân cây tuy đồ sộ, 
nhưng nhìn toàn cảnh chúng ta thấy hình như cây toát ra một 
dáng vẻ thiêng liêng khó tả. Theo truyền thuyết Phật giáo, cây 
Bồ Đề ở đây chính là cây Bồ Đề mà Ngài A Nan đã cho chiết 
nhánh từ cây Bồ Đề mẹ ở Bodhgaya để chư Tăng Ni chiêm bái 
mỗi khi về đây đảnh lễ và tưởng nhớ Đức Phật những khi Ngài 
không có mặt tại nơi này. Sự tích của cây Bồ Đề trong Vườn Kỳ 
Viên này cũng bắt nguồn từ sự thỉnh cầu của ngài Cấp Cô Độc 
(Anathapandika), một đại thí chủ của Tăng đoàn và Đức Phật 
thời bấy giờ, người đã trải vàng đầy đất để mua cho bằng được 
khu vườn: “Bẩm Đại Đức A Nan, bấy lâu nay Đức Thế Tôn bận 
châu du hoằng hóa phương xa và chỉ về đây ẩn cư trong mùa 
mưa mà thôi. Các thiện nam tín nữ từ phương xa đến đây vấn an 
Đức Phật thường mua hoa quả cúng dường. Trong những lúc 
vắng Phật các vị ấy chỉ biết đặt hoa quả trước tịnh thất của Ngài 
rồi ra về. Xin Đại Đức bẩm Phật xem coi có nên lập tháp cho 
thiện nam tín nữ đến cúng dường khi Đức Phật đang châu du 
hoằng hóa phương xa hay không. Đức Phật không cho làm như 
vậy, nhưng Ngài nói nếu thiện tín muốn tưởng nhớ Phật khi 
không có Phật tại đây, thì cây Bồ Để khi xưa đã che mưa chở 
nắng cho Phật chính là vật xứng đáng cho chư thiện tín lễ bái 
cúng dường, dầu Phật còn tại thế hay nhập diệt. Thật vậy, cây 
Bồ Đề, một loại cây bình thường trên xứ Ấn đã trở thành một 
biểu tượng quí báu của Phật giáo từ khi nó che mưa chở nắng 
cho Đức Phật trong cuộc thiển định chiến đấu với ma quân. Dù 
là loài cây vô tri vô giác, nhưng với công đức trợ giúp Đức Phật 


192 


thành đạo, nó đã xứng đáng cho Ngài ngoái nhìn về trong suốt 
một tuần lễ không nháy mắt, thì quả tình nó xứng đáng được chư 
thiện nam tín nữ lễ bái cúng dường khi không có Đức Phật hiện 
diện. Sau khi nghe lời Đức Phật giảng giải về công đức của cây 
Bồ Đề, A Nan bèn bạch Phật: “Bẩm Đức Thế Tôn, ngay tại Kỳ 
Viện Tịnh Xá này, khi Ngài đi hoằng hóa phương xa, thiện nam 
tín nữ đến đây không biết nương vào đâu để lễ bái cúng dường, 
thì con phải làm sao?” Đức Phật biết A Nan đang nghĩ gì, nhưng 
Ngài vẫn hỏi: “Này A Nan, nếu vậy thì ông giải quyết thế nào?” 
A Nan bẩm Phật: “Bẩm Đức Thế Tôn! Xin Ngài hoan hỷ cho con 
đem hột Bồ Đề từ cây Bồ Đề nơi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Thế Tôn 
đã thành đạo mang về đây trông trước cửa tịnh xá.” Đức Phật 
đồng ý: “Được lắm A Nan! Hãy trông cây Bồ Đề tại đây và hãy 
nói với chư thiện nam tín nữ là ta luôn hiện điện dưới cội Bồ Đề 
này.” Sau khi ngài Mục Kiển Liên đem hạt Bồ Đề về đến Kỳ 
Viên Tịnh Xá thì A Nan dâng nó lên vua Ba Tư Nặc để vị này 
ban cho ông Cấp Cô Độc gieo trồng nó trước cổng Tịnh Xá Kỳ 
Viên. Từ đó cây Bồ Để này được đặt tên là Ananda. Mà thật 
vậy, cây Bồ Để này từ thuở hồng hoang đến nay, cây Bồ Để 
nguyên thủy đã nhiều lần bị ngoại giáo bách hại, tuy nhiên, lần 
nào nó cũng được cứu sống, hay trồng lại cây con của chính nó. 
Có lẽ cây Bồ Đề hiện tại là cháu chắt nhiều đời của cây Bồ Đề 
A Nan, nhưng chúng được gieo trồng ngay tại địa điểm nguyên 
thủy của nó. Và trải qua bao ngàn năm nay, đã là nhân chứng 
quan sát không biết bao nhiêu là khách hành hương qua lại. 
Chính nó đã từng nồng nàn tiếp đón đại đế A Dục năm xưa, rồi 
bây giờ, chúng tôi cũng được nó tiếp đón một cách nổng nàn 
không sai khác, bao nhiêu chiếc lá rơi là bấy nhiêu cảm xúc kính 
ngưỡng trào dâng trong lòng chúng tôi. Tiếng cành lá Bồ Để 
chạm gió xạc xào làm tôi liên tưởng đến một thứ mật chú của 
Đức Phật và chư Thánh Tăng. Bồ Đề là một loại cây rất thông 
thường bên xứ Ấn Độ, vì nó mọc hầu như khắp nơi từ Bắc chí 
Nam ở Ấn Độ, nhưng dưới mắt chúng tôi, cây Bồ Để ở đây 


193 


không tầm thường như những cây Bồ Đề khác, ngược lại, nó 
mang một ý nghĩa thật cao quý và được hàng Phật tử chúng tôi 
nâng niu từ hàng ngàn năm qua, vì mỗi khi nhìn thấy nó, dù chỉ 
qua hình ảnh, là lòng chúng tôi đều tưởng nghĩ đến Ngài A Nan, 
một thị giả trung thành của Đức Phật, một con người có trí nhớ 
siêu phàm. Chính nhờ con người ấy mà bây giờ hàng hậu bối 
chúng tôi mới có được “Tạng Kinh” làm hành trang cho cuộc đời 
tu tập hướng thượng ngày nay. Theo lịch sử Phật giáo, ngài A 
Nan Đà, em con chú bác với Đức Phật. Ngài là con của 
Amitodana, hoàng đệ của vua Tịnh Phạn. Ngài cũng thuộc dòng 
dõi vương tôn công tử. Ngài đã được sanh ra và lớn lên trong 
cung vàng điện ngọc, cũng như người anh họ của mình là Thái 
Tử Tất Đạt Đa thuở trước, không có thứ gì ngài muốn mà không 
được thỏa mãn, thế nhưng ngài đã từ bỏ tất cả để sống đời cô 
thân vạn lý du như Đức Phật. Tấm gương xuất gia tu hành của 
ngài cũng rạng ngời như những vương tôn công tử trong dòng họ 
thời bấy giờ như Nan Đà, A Nậu Lâu Đà, vân vân. Hai năm sau 
khi Đức Phật thành đạo, A Nan Đà cùng với năm vương tôn công 
tử khác của dòng họ Thích Ca đã đến gặp Phật xin xuất gia. Và 
sau khi nghe thời pháp của ngài Phú Lâu Na, Đại Đức A Nan Đà 
đã chứng quả “Nhập Lưu”, một trong tứ Thánh quả. Mười tám 
năm sau ngày xuất gia, A Nan Đà được các vị đại đệ tử của Phật 
để nghị cho đi theo làm thị giả cho Đức Phật vì ngài A Nan Đà 
có trí nhớ siêu phàm, có thể trùng tuyên lại những lời Phật dạy. 
Rồi từ đó mãi đến hai mươi lăm năm về sau này, nghĩa là cho 
đến Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan Đà luôn theo từng 
bước chân Phật. Ngài luôn quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của 
Phật. Ngài phục vụ Đức Phật không kể ngày đêm. Tuy nhiên, 
ngài A Nan chỉ chứng quả A La Hán sau khi Đức Phật nhập diệt, 
khi các Thánh đệ tử và Tăng đoàn khởi đầu cuộc kết tập kinh 
điển đầu tiên mà không ai cho ngài tham dự vì ngài chưa chứng 
quả A La Hán. Chính vì thế mà ngài quyết tâm thiền định và 
chứng quả ngay trong đêm ấy để được cho dự vào cuộc kết tập 


194 


kinh điển, mà ngay từ đầu không thể thiếu ngài, vì nếu thiếu 
ngài thì không cách chi cuộc kết tập này có được “Tạng Kinh” 
mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Chúng tôi quây quần quanh 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên để tụng một thời kinh cầu an dưới 
cội Bồ Đề A Nan. Sau đó, sư Minh Thành đã ôn lại, chính ngay 
chỗ này hình ảnh của Đức Phật và Tăng đoàn ngày xưa. Tăng 
chúng đã quây quần xung quanh Đức Phật để nghe Ngài thuyết 
giảng, cũng giống như chúng ta quây quần bên vị Pháp Chủ 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới hôm nay, cùng chiêm bái và đảnh lễ 
cội Bồ Để, cùng ôn lại những lời Phật dạy qua lời thuyết pháp 
của Hòa Thượng, và cùng nguyện vâng giữ những lời Phật dạy 
như lúc Ngài còn tại thế. Sau đó cả đoàn cùng đi nhiễu vòng 
quanh cây Bồ Đề, tiếng niệm Phật phát ra âm vang đều đặn 
khiến lòng chúng tôi cảm thấy thanh thản lạ thường, và tôi lan 
man mường tượng tới không khí sinh hoạt của Tăng đoàn của 
Đức Phật ngày đó, chắc cũng với một niềm cảm xúc lâng lâng 
như chúng tôi bây giờ. Sau đó chúng tôi tiếp tục thăm viếng các 
nên phế tháp trong khu Kỳ Viên. Bên trong khu Tịnh Xá Kỳ 
Viên hãy còn khu phế tích của một ngôi chùa. Theo truyền 
thuyết Phật giáo thì đây là ngôi chùa thiêng liêng nhất, do chính 
ông Cấp Cô Độc xây dựng lên để làm nơi thường trú cho Đức 
Phật. Mặt tiền của nền chùa hãy còn hai bệ gạch xây trên con 
đường mà ngày trước Đức Phật thường dùng để đi kinh hành, gần 
đó có một pho tượng của một vị Bồ Tát, trên tượng có bia ký có 
niên đại khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, nói rằng tượng 
này được dựng lên bởi ngài Bala dưới triều vua Kushan, tại chỗ 
Đức Phật thường đi kinh hành. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, 
ngài Huyền Trang cũng có nhắc tới bức tượng của vị Bồ Tát này. 
Sau đó, chúng tôi đi qua khu tịnh xá lớn nhất trong Vườn Kỳ 
Viên, nằm về phía Tây, gồm có một nền tháp của điện thờ Phật, 
một cái giếng ở giữa sân, và một số trụ đá lớn, được dựng đi 
dựng lại nhiều lần trên nền cũ. Tại một khu tịnh thất trong tịnh 
xá này có đào lên được một miếng đồng có khắc những dòng 


195 


chữ sau đây: “Thái tử Govindachandra xứ Kanau), năm 1130 sau 
Tây Lịch, có để dành lợi tức của một vài chùa quanh thành Xá Vệ 
để cung cấp cho Tăng đoàn trong Tịnh Xá Kỳ Viên.” Nhờ miếng 
đồng này mà người ta tìm được vị trí đích xác của khu Kỳ Viên 
sau này. 

Theo truyền thuyết Phật giáo thì chính vua Ba Tư Nặc, trị vì 
Xá Vệ Quốc, là người đầu tiên đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép 
tạc tượng của Ngài để mỗi khi Ngài đi hoằng hóa phương xa, 
thiện nam tín nữ có nơi có chỗ đảnh lễ và nương tựa. 

Còn nhiều truyền thuyết Phật giáo cũng như dân gian khác đã 
xảy ra tại thành Xá Vệ. Chính tại thành Xá Vệ, sau khi thất bại 
trong cuộc tranh luận với Đức Phật, ngoại đạo đã để tâm trả thù 
bằng cách mướn người giết một phụ nữ rồi vùi xác dưới một 
đống rác gần Kỳ Viên Tịnh Xá để vu oan cho Đức Phật. Nhưng 
nhờ oai lực của Phật mà về sau này, chính người được ngoại đạo 
thuê giết người đã khai thật với quan quân sở tại, càng làm lộ rõ 
bộ mặt sát nhân của ngoại đạo. Cũng tại thành xá Vệ, vì uy tín 
của Đức Phật ngày càng lên cao nên ngoại đạo đã tìm cách hãm 
hại Ngài bằng cách vu khống. Họ mướn nàng Cinca mỗi ngày đi 
đến Tịnh Xá Kỳ Viên như nhiều tín nữ khác đi chùa làm công 
quả vậy. Đến một hôm, nàng mang một cái bụng bầu đến giữa 
đám đông, la oáng lên rằng chính Đức Phật là tác giả của cái 
bầu này. Nàng hết lời chưởi rủa thậm tệ. Đức Phật cứ thản nhiên 
chịu đựng những lời chưởi rủa ấy. Tương truyền ngay lúc ấy vua 
trời Đế Thích không chịu đựng được nữa nên ông đã hóa ra làm 
một con chuột nhắt, chung vào bên trong lớp áo của nàng Cinca 
và cắn cho rớt xuống đất khúc gỗ độn trong bụng. Mọi người lấy 
làm tức giận xua đuổi nàng Cinca ra ngoài hoặc muốn hành hung 
nàng, nhưng Đức Phật không cho. Ngài dạy: “Lấy oán báo oán, 
oán thêm chất chồng, chứ không bao giờ đi đến hòa bình an lạc 
được. Sân hận không bao giờ dập tắt sân hận, chỉ có tâm từ mới 
diệt lòng sân hận mà thôi.” Sau đó nàng Cinca được cho ra về 
một cách an nhiên, nhưng theo truyền thuyết Phật giáo thì khi 


196 


nàng vừa ra khỏi Tịnh Xá một đỗi là bị đất sụp mà chết. Tục 
truyền nơi nàng bị đất rút hiện nay là một cái ao sen. Đoàn 
chúng tôi được thầy Minh Thành chỉ cho xem ao sen bên ngoài 
tình xá Kỳ Viên. 

Tại thành Xá Vệ, ngoài ông Cấp Cô Độc còn một nữ đại thí 
chủ khác tên là Tỳ Xá Khư (Visakha). Do có nhân duyên bà 
được gặp Đức Phật, nghe Ngài thuyết giảng và xin được quy-y 
Phật. 

Sau đó chúng tôi tiếp tục thăm viếng những nền tháp trong 
Vườn Kỳ Thọ, đó là những phế tích của những ngôi tịnh thất của 
các vị Thánh Tăng trong tịnh xá Kỳ Viên. Chúng tôi đi qua từng 
nơi mà cảm thấy lòng mình như chùng xuống vì cảnh hoang tàn 
của toàn khu tịnh xá. Mới ngày nào đây Phật và Thánh chúng đã 
trải qua 24 mùa an cư kiết hạ tại đây, mà bây giờ, ôi vật đổi sao 
đời, tịnh xá xưa kia đâu không thấy mà chỉ còn trơ lại những nền 
đá vụn vỡ. Khi đã ra khỏi khu vườn Kỳ Viên mà những câu tự 
hỏi về số phận của khu Kỳ Viên cùng các Thánh tích Phật giáo 
khác. Tại sao số phận của Phật giáo trên đất nước này lại hẩm 
hiu đến như vậy? Tại sao một triết lý Phật giáo sáng ngời đã 
từng làm lu mờ hoàn toàn triết thuyết cứng nhắc bất công như 
triết thuyết Bà La Môn lại không được người ta hoan nghênh? 
Tại sao một tôn giáo có một thời, trải qua hàng chục thế kỷ được 
các vương triểu Ấn Độ bảo trợ và phát triển lại bị mai một ngay 
trên cái nôi sanh ra nó? Rất nhiều câu tự hỏi được đặt ra trong 
đầu, nhưng không có lấy được một câu trả lời xác thực nào ngoài 
những suy nghĩ lan man về sự trả thù của Bà La Môn, một tôn 
giáo vừa khởi dậy sau mười mấy thế kỷ suy tàn, rồi sự tàn bạo 
về cả lý thuyết và thực tế của một tôn giáo vừa mới được thành 
lập ở vùng Trung Cận Đông. Chính tôn giáo ấy đã tàn phá toàn 
cõi xứ Ấn Độ, đã đốt phá tất cả chùa tháp và giết hại tất cả chư 
Tăng không gớm tay. Rồi sau đó là sự đô hộ của thực dân Anh 
với chủ trương phát triển Chính Thống Cơ Đốc giáo... Có lẽ bây 
giờ những hình ảnh chết chóc hãi hùng của chư Tăng tại Na Lan 


197 


Đà vào thế kỷ thứ 12 vẫn còn ¡n sâu trong đầu của người dân 
Ấn, nên dù có muốn làm Tăng họ cũng rất e dè. Mà thật vậy, 
ngày nay các chùa Phật giáo quanh các Thánh tích rất ít có chư 
Tăng người Ấn, mà đa số chỉ là chư Tăng đến từ các quốc gia 
khác như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Tây Tạng, Cao Miên, 
Lào, Trung Quốc và Việt Nam... 

Cách tịnh xá Kỳ Viên chừng 2 cây số là tháp Vô Não 
(Angulamali), dù đã bị đổ nát, nhưng nền tháp hãy còn rất cao. 
Theo sự thuyết minh của sư cô Liên Phụng thì chàng Ương Quật 
Ma La trước kia tu theo tà giáo, vì nghe theo tà sư nên quyết chí 
chặt đủ 100 ngón tay để kết thành tràng hạt. Khi đã chặt được 99 
ngón thì tiếng dữ đồn xa nên ai cũng tìm cách tránh chàng ta. Vì 
thế mà không thể nào chàng ta tìm đâu cho ra ngón tay thứ 100. 
Bữa nọ quyết định chặt ngón tay của mẹ cho đủ số 100, May 
mắn lúc ấy chàng gặp Đức Phật nên liền bỏ ý định chặt ngón tay 
của mẹ, mà quay sang quyết chí đuổi theo Đức Phật. Tuy Đức 
Phật đi từng bước khoan thai mà chàng vẫn không đuổi theo kịp, 
nên chàng quát: “Này ông Cổ Đàm, ông hãy dừng lại.” Đức Phật 
ôn tổn đáp: “Ta đã dừng lại từ lâu, tại ngươi chưa chịu dừng lại 
đó thôi.”Khi ấy chàng lấy làm thắc mắc hỏi nguyên cớ 
gì Đức Phật vẫn đi nhanh mà lại bảo là đã dừng. Đức Phật nhân 
đó thuyết một thời pháp làm chàng tỉnh ngộ, quỳ trước Phật, xin 
sám hối, và được Phật hóa độ. 


Bên cạnh nền tháp Vô Não là nên tháp của ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika). Nền tháp này cũng bị tàn phá rất nhiễu. 
Chúng tôi rời nền tháp của Ngài Cấp Cô Độc mà lòng vẫn còn 
lâng lâng niềm thương kính một vị đại thí chủ, đã hết lòng vì đạo 
pháp. Ngài đã đem hết những gì mình có ra cúng dường lên ngôi 
Tam Bảo đến độ trở nên nghèo nàn mà Ngài vẫn an nhiên tự tại. 
Quả là một tấm gương sáng ngời đáng cho hàng Phật tử tại gia 
chúng ta kính ngưỡng và noi theo. 


198 





(Bảng tưởng niệm Ngài Cấp Cô Độc ngay trước nền tháp của Ngài) 


Xung quanh tịnh xá Kỳ Viên có nhiều chùa Phật Giáo được 
các quốc gia Á Châu như Trung Hoa, Tích Lan, Miến Điện và 
Thái Lan xây dựng. 


Mtydœ= ". + sÂuk Kk«c 
TTat "Thaàvk Xe “V6 


199 





(Tháp Cấp Cô Độc-Xá Vệ Quốc) 


200 





(Đường lên nên tháp Cấp Cô Độc) 





(Nên tháp chàng Vô Não-Xá Vệ Quốc) 


201 





(Kỳ Viên Tịnh Xá-Xá Vệ Quốc) 





(Tượng Phật lớn nhất tại Xá Vệ Quốc) 


202 


TTiavik kế Vaxawakt 





(Ga xe lửa Vanarasi-Delhi) 


2® siờ chiều ngày 7 tháng 12, đoàn lên đường đi Ba La 
Nại (Benaras), nay là thành phố Varanasi, nơi có chiều dài lịch 
sử trên mấy ngàn năm nay. Đây là một trong những thành phố 
được dân Ấn xem là thiêng liêng nhất trong lịch sử của họ, từ 
thời xa xưa và mãi cho đến ngày nay. Chẳng những thế, 
Varanasi còn là biểu hiện cho nền văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật, 
giáo dục và sinh hoạt xã hội của Ấn Độ trong mọi thời đại. Đây 
là một trong những thành phố cổ mà sống động vào bậc nhất của 
thế giới, lôi cuốn hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới 
cũng như ngay tại xứ Ấn Độ, và là nơi của thế giới tâm linh. 
Theo các nhà khảo cổ thì thành phố Ba La Nại được thành lập 
vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước Tây Lịch, nhưng nét độc đáo của 
thành phố này là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại 
một cách liên tục. Ngày nay thành phố này nằm giữa hai thành 
phố Varuna và Assi nên có tên là “Varanasi”. Tuy nhiên người 


203 


dân ở đây vẫn quen gọi là Ba La Nại (Banares). Thời xa xưa, Ba 
La Nại còn có tên là Kashi, nghĩa là một nơi sáng chói hay thành 
phố của ánh sáng. Thời Đức Phật còn tại thế, Ba La Nại là một 
trong những thành phố lớn nhất của Ấn Độ, là trung tâm điểm 
của giáo phái Bà La Môn, và cũng là nơi mà Phật giáo có ảnh 
hưởng rất lớn, vì khi Đức Phật sắp nhập diệt thì Ba La Nại là một 
trong 6 thành phố mà ngài A Nan đã thỉnh cầu Phật đến. Theo 
Đại Đường Tây Vực Ký, vào thế kỷ thứ 7 ngài Huyền Trang 
cũng đã ghi lại một số nét về Ba La Nại như sau: “Ba La Nại tọa 
lạc về hướng Tây bờ sông Hằng Hà, rộng khoảng 4.000 lý, dân 
chúng sống rất đông đúc ở vùng này, rất nhiều gia đình giàu có 
và nơi họ ở thường có nhiều bảo vật quý giá. Người dân tại vùng 
này rất nhân ái, thanh nhã và hiếu học. Đa số họ là người không 
có tín ngưỡng, tuy nhiên, họ cũng rất tôn kính giáo pháp của Đức 
Phật. Thời tiết ở đây dễ chịu, mùa màng phong nhiêu, cây cỏ xum 
xuê và rừng rậm có ở khắp nơi. Lúc này Lộc Uyển có khoảng 30 
tự viện và trên 3000 Tăng sĩ theo truyễn thống Chánh Lượng Bộ 
(Samatiya). Trong khi đó cũng có cả trăm ngôi đền Ấn giáo và 
khoảng 10.000 ngoại đạo. Họ tu tập khổ hạnh như để tóc dài, lõa 
thể, và trét đây tro trên người. Trong thời gian này, Lộc Uyển là 
trung tâm của Chánh Lượng Bộ, một trong l8 tông phái Phật 
giáo đương thời. Phía Đông Bắc của thành phố, bờ Tây của dòng 
sông Varana có một ngôi tháp cao trên 30 mét do vua A Dục xây 
dựng với một trụ đá trước mặt. Cách dòng sông Varana chừng I0 
lý có một tự viện lớn với 8 dãy phòng nối nhau, có những bức 
tường lớn bao quanh. Những tháp lớn đều có lan can với cách 
kiến trúc rất tỉnh xảo. Gần đó có một tịnh xá cao khoảng 60 mét, 
chính giữa có một tượng Phật trong tư thế đang chuyển Pháp 
Luân. Phía Tây Nam tịnh xá có một tháp do vua A Dục xây. Mặc 
dù tháp đã bị hư hại, nhưng nên tháp vẫn còn cao khoảng 30 mét. 
Trước tháp lại có một trụ đá khác cao khoảng l5 mét, mà theo 
truyền thuyết thì đây chính là nơi Đức Phật chuyển pháp luân lân 
đầu tiên. Không xa nơi này là một nên tháp đánh dấu nơi ở của 


204 


năm người bạn đông tu với Đức Phật.” Trong các ký sự ghi lại về 
những di tích Phật giáo thì Ngài Huyền Trang ghi lại đầy đủ 
nhất. Chẳng những ngài ghi lại hiện trạng của Thánh tích, mà 
ngài còn ghi cả về phong tục, tập quán, văn hóa, tinh thần và 
ngay cả phong thổ thời tiết. 

Chúng tôi đến Ba La Nại vào lúc nửa đêm và đoàn nghỉ đêm 
tại khách sạn Sarnath, thuộc thành phố Varanasi, bang Uttar 
Pradesh. Vanarasi là một trong những thành phố lớn thuộc bang 
Uttar Pradesh, Bắc Ấn. Nơi nổi tiếng về lụa Kasi và sông Hằng 
Hà thiêng liêng đối với những người theo Ấn giáo. 


Sexa t(âxg tía 





(Quang cảnh từng đoàn người ùn ùn xuống tắm giặt 
bên bờ Tây sông Hằng Hà) 


4:30 giờ sáng ngày 8§ tháng 12, đoàn đi sông Hằng (Ganges 
River) xem mặt trời mọc. Sông Hằng cũng như nhiều con sông 
lớn khác ở Á Châu, phát nguyên từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, thuộc 
cao nguyên Tây Tạng. Nó là một trong hai nguồn nước chính 


205 


nuôi sống người dân Ấn trong vùng Đông Bắc và vùng vịnh 
Bengal. Ngay vào thời Đức Phật còn tại thế, sông Hằng phải 
quan trọng và có một vị thế lớn trong tâm linh của người dân Ấn 
vì trong các kinh điển, Đức Phật hay đem cát sông Hằng ra để ví 
với thứ gì vô lượng vô biên, hoặc con số không thể đếm được. 
Sông Hằng bắt nguồn từ những khe suối phủ đầy tuyết trắng trên 
dãy Hy Mã Lạp Sơn, chảy qua Tây Tạng rồi vào Ấn Độ, dài trên 
3.5/5 cây số. Sông Hằng chẳng những là nguồn nước chính cho 
dân Ấn, nó còn mang tính thiêng liêng, đặc biệt là khúc sông có 
khu đền “Ghat”, người dân Ấn tôn sùng và kính ngưỡng như là 
nơi linh thiêng bậc nhất. 





(Đoàn hành hương xuống ghe ra sông Hằng vào lúc 
4:30 giờ sáng trong khi bầu trời tại đây vẫn còn tối đen như mực) 


Thành phố Varanasi vào buổi rạng sáng, trời hãy còn tối đen 
như mực, thế mà các con hẻm dẫn xuống bến sông Hằng đã chật 
nít người. Từng đoàn cả ngàn hay cả chục ngàn người kéo nhau 
đi về hướng bờ sông. Khắp thành phố có một mùi thật khó ngửi 


206 


vì nó được kết hợp bởi nhiều hợp chất không tìm được ở bất cứ 
nơi nào khác trên địa cầu này: mùi cống rãnh, mùi hơi người, 
mùi quân áo lâu ngày không giặt, mùi rác, hòa quyện với những 
thứ thải ra từ những con bò “thiêng' tự do đi lại khắp nơi trong 
phố. Trời hãy còn tối đen, đường đi đã khó, nhưng lòng tôi không 
thể không chạnh nhớ đến những lời Phật dạy về những giáo phái 
ngoại đạo kỳ quặc. Bây giờ họ vẫn còn y nguyên đây không sai 
khác, mà có phần còn nhiều hơn nữa là khác. Trời cuối thu vào 
Đông trên sông Hằng thoáng gió lạnh từ dãy Hy Mã Lạp Sơn 
thổi xuống. Tiết trời đã lạnh lại thêm gió lạnh khiến cho mọi 
người cảm thấy lạnh hơn dù đã mặc nhiều lớp áo. Khi chúng tôi 
ra đến bờ sông trời vẫn chưa sáng. 

Hai chiếc ghe đưa cả đoàn chúng tôi thả trôi chằm chậm dọc 
theo bờ sông trước khi ra giữa dòng. Bờ phía Bắc là những ngôi 
nhà cổ kính theo lối kiến trúc Ấn giáo. Thấp thoáng từ xa là một 
ánh lửa, theo lời sư Minh Thành đó là chỗ thiêu người chết. Ôi! 
Thân tứ đại vô thường, mới đó còn danh còn lợi, rồi bất động, rồi 
tan thành tro bụi được vung rải ngày trên sông Hằng. Loáng 
thoáng quanh be ghe là những xác thú chết trôi, chó có, heo có, 
gà có... Đằng sau chúng tôi là một chiếc xuông kéo xác một con 
bò thật to, ra đến giữa dòng, chiếc dây được tháo ra cho xác tự 
do trôi bập bểnh trên sông. Quang cảnh buổi sáng mai trên sông 
Hằng thật bận rộn. Những chiếc xuông rao bán đồ kỷ niệm cứ 
cập sát hai chiếc ghe của chúng tôi. Họ rao bán đủ thứ, nào 
chuỗi, nào tượng Phật, nào postcards, nào những chiếc bình đựng 
nước sông Hằng... 

Trên bờ Tây sông Hằng từng toán, từng toán người đổ xô 
xuống bờ sông tắm giặt. Những toán rước lễ có nhạc và kèn theo 
nghi thức Ấn Độ giáo tạo ra một âm thanh rộn ràng náo nhiỆt. 
Trong khi bờ Đông sông Hằng vẫn còn yên ngủ và mặt trời vẫn 
chưa lên. Khi hai chiếc ghe ra tới giữa dòng thì ghe bên kia có 
anh Thiện Tài nhảy xuống tắm sông Hằng. Vì tiết trời quá lạnh 
nên tôi hơi lo cho sức khỏe của anh, nhưng khi nhúng tay xuống 


207 


dòng nước tôi mới phát giác ra nước sông Hằng ấm và dễ chịu 
vô cùng. 





(Cảnh bình mình trên sông Hằng Hà) 


Theo kinh điển Vệ Đà, nó là dòng sông linh thiêng của Ấn 
Độ Giáo, vì họ cho rằng nước sông Hằng phát nguồn từ Hy Mã 
Lạp Sơn huyền bí, là trung tâm của địa cầu, nên những ai có 
duyên mai được tắm trên dòng sông này thì cả thân lẫn tâm đều 
được thanh sạch. Chính vì vậy mà người dân theo Ấn giáo rất tin 
tưởng nơi sự thiêng liêng của sông Hằng. Và họ tin rằng những ai 
được tắm trong dòng nước này thì được rửa sạch hết mọi tội lỗi 
và có thể tái sanh lên cõi trời. Trời chưa sáng hẳn mà hàng hàng 
lớp lớp người kéo nhau xuống tắm giặt trên sông, tạo nên một 
cảnh tượng náo nhiệt lạ thường vào buổi bình minh trên một 
khúc sông này: họ tắm, họ giặt, thậm chí họ uống từng ngụm 
nước một cách ngon lành. Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế 
Ngài đã chu du hoằng hóa nhằm đánh đổ niềm tin mù quáng này 


208 


bằng chánh tín Phật giáo. Xa xa đằng kia gần khu đền “Ghat” 
chập chùng ánh lửa hóa táng một thân xác nào đó bên bờ sông. 
Khi ghe chúng tôi đến gần thì tôi mới nhận ra, đó là một bãi đất 
trống, người ta mang xác người chết trên một chiếc cáng làm 
bằng hai khúc cây rất đơn sơ. Không biết vì tâm linh họ đã tiến 
bộ đến mức thượng thừa hay vì dân số của họ quá đông (gần một 
tỷ ba trăm triệu) mà người Ân xem cái chết của một con người 
rất ư là bình thường, bình thường đến độ bạc bẽo vô tình. Bầu 
trời sông Hằng lúc này hãy còn tối nên chúng tôi thắp những 
ngọn nến thả trôi trên dòng nước trong khi ấy sư Minh Thành 
cùng đoàn khởi niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 
Khi các ngọn nến đã trôi xa thì sư Minh Thành bắt đầu giới thiệu 
sơ lược về con sông thiêng liêng này. Bình minh bắt đầu ló dạng 
bên bờ Đông, lộ rõ một dãy cát thật rộng khiến tôi liên tưởng 
đến những bài kinh trong đó Đức Phật thường đem số cát sông 
Hằng ví với số nhiều không diễn tả được. Lúc này trời đã khá 
sáng tỏ, những ghe bán hàng ngày càng tấp vào ghe chúng tôi 
nhiều hơn. Tôi để ý thấy một tấm postcard hết sức đặc biệt: 
những người lõa thể đang đứng hoặc ngồi trên một chiếc thuyễn. 
Người bán chỉ cho tôi chỗ người ta chụp hình các du sĩ lõa thể 
ngay tại vị trí của chiếc ghe của chúng tôi đây, nhưng hôm nay 
trời hãy còn quá sớm nên những đạo sĩ này chưa xuất hiện tại 
đây. Tiếc thật!!! 

Buổi bình minh trên sông Hằng đẹp tuyệt. Bây giờ tôi mới 
hiểu lý do tại sao những đoàn hành hương trước đều đến đây 
xem sông Hằng vào buổi bình minh. Chúng tôi chụp một số hình 
lưu niệm trên sông trước khi lên đường trở về khách sạn dùng 
bữa sáng. 


209 


NtLwœ s. 1k sÂuk 


TTat“Vaxawakt 









~ =< -_ " >— ˆ 


(Lõa thể khổ hạnh trên sông Hằng Hà) 


(Đoàn chuẩn bị xong xuôi cho cuộc du hành trên sông Hằng) 


210 





ng, 


(Ghe buôn bán theo đoàn hành hương) 





(Đã gần 6 giờ sáng mà mặt trời vẫn còn yên ngủ trên sông Hằng) 


211 





(Ghe buôn bán luôn cặp sát ghe của đoàn 
Anh thanh niên người Ấn này đang rao bán cá phóng sanh) 


cai 





(Khoảng 6:15 mặt trời mới bắt đầu ló dạng trên sông Hằng) 


212 





(Cảnh tắm giặt buổi sáng sớm trên sông Hằng) 


Vườw. 6c tuếw 


lññ 





(Khu phế tháp trong Vườn Lộc Uyển) 


213 


Sau đó viếng khu vườn Lộc Uyễn (Sarnath), khu Lộc Uyển, 
thuộc thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, về phía Tây Nam 
của thủ đô Tân Để Li, cách Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) 
khoảng 200 cây số, cách thành phố Ba La Nại khoảng 12 cây số. 
Sở dĩ nơi này có tên là Lộc Uyển vì xưa kia nơi này có nhiều đàn 
nai sinh sống tự do và an ổn dưới sự bảo vệ của vua xứ Ba La 
Nại. Lộc Uyển theo tiếng Phạn là Mrigadaya hay Mrgadava, đây 
là tên xưa kia của Sarnatha bây giờ, có nghĩa là Vườn Nai. Còn 
tên Sarnatha hiện nay, theo các nhà ngữ học, có lẽ nó xuất xứ từ 
một từ kép của tiếng Sanskrit cổ là “Saranganatha,” có nghĩa là 
nai chúa hay lộc vương. Theo thời gian tiến hóa của ngôn ngữ, từ 
này được giản lược thành “Sarnatha” mà người ta đang dùng 
trong ngôn ngữ Prakrta hiện nay tại Ấn Độ. Đây là một khu đất 
rộng với nhiều sân cỏ và những nên phế tháp rải rác khắp nơi. 
Hôm chúng tôi đến thăm khu Lộc Uyển có rất nhiều đoàn hành 
hương cũng đến thăm nơi này. Ngày trước, khu vườn Lộc Uyển 
cách xa thành phố, lại nằm trong một vùng hoang sơ, với những 
ngọn núi cheo leo hiểm trở, nên rất ít người qua lại, chỉ có các du 
sĩ Phật giáo và các tôn giáo khác tìm đến tu tập mà thôi. Tuy 
nhiên, đối với Phật giáo, Lộc Uyển trở thành Thánh địa kể từ 
ngày Đức Thế Tôn cất tiếng “sư tử hống” khởi chuyển Pháp 
Luân tại khu vườn này. Tuy nhiên, theo truyền thuyết Phật giáo 
thì Lộc Uyển không chỉ là nơi Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện 
chuyển bánh xe Pháp thời đó, mà cả ngàn chư Phật trong hiển 
kiếp cũng đã và sẽ chuyển bánh xe pháp tại đây. Ngoài ra, Lộc 
Uyển còn có tên là “Chư Thiên Đọa Xứ” (Rishipatana) vì đây là 
nơi có nhiều chuyện liên quan đến những vị độc giác Phật. Khi 
ngài Huyền Trang đến đây vào khoảng những năm 629, ngài còn 
trông thấy ngôi tháp lớn, nơi đánh dấu 500 vị độc giác Phật nhập 
diệt. Sau khi Đức Phật nhập diệt, dù sinh hoạt Phật giáo không 
còn nhộn nhịp như thời Đức Phật còn tại thế, hãy còn rất nhiều 
trung tâm tu học. Sarnatha đã trải qua nhiều thăng trầm với các 
triểu đại vương triểu thời cổ đại tại Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ ba 


214 


trước Tây Lịch, vua A Dục của triều đại Khổng Tước (Maurya) 
cũng đã thân hành đến đây chiêm bái và đảnh lễ nơi Đức Phật 
chuyển Pháp Luân, và ngài đã cho xây dựng một số tháp thờ 
Phật, cũng như một số trụ đá ghi lại chứng tích Đức Phật đã 
chuyển Pháp Luân tại đây. Tuy nhiên, ngoài những cổ vật của 
vua A Dục ra, người ta không tìm ra được tại Sarnatha cổ vật của 
các vị vua khác dưới triều Khổng Tước. Năm 184, sau khi triều 
đại Khổng Tước (Maurya) bị sụp đổ, triều đại Sunga hưng khởi. 
Đây là triều đại của các vị vua theo Ấn giáo, tuy không đánh 
phá Phật giáo một cách quyết liệt, nhưng họ cũng không thiết tha 
øì đến sự tổn vong của Phật giáo, nên họ chỉ cho xây dựng tại 
Sarnatha những đến đài dùng trong việc tế tự theo nghi thức Ân 
giáo, và xem đây là những đối tác với các chùa tháp Phật giáo 
còn lại tại vùng Sarnatha. Về sau vào thế kỷ thứ nhất trước Tây 
Lịch, Kushan thuộc bộ tộc Nguyệt Chi (Yuehchi) đã đánh chiếm 
vùng Bắc Ấn và lập lên triều đại Kushans mà lãnh thổ mở rộng 
từ khắp vùng Bắc Ấn, đến Kabul, Ganghar và Punjab. Vị vua 
đầu của triều đại Kushans là Kaphise I là một người sùng đạo 
thờ thần Siva, nên không có hoạt động nào liên hệ tới Sarnatha, 
nhưng đến đời vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka) thì có một sự thay 
đổi lớn tại Sarnatha. Ban đầu vua Ca Nị Sắc Ca cũng thờ thần 
lửa, nhưng về sau này vua Ca Nị Sắc Ca cảm thấy mến phục đạo 
Phật nên ông đã vận dụng hết khả năng của mình nhằm chấn 
hưng tôn giáo này tại đây. Ngài cho trùng tu lại những tu viện cũ 
và xây cất thêm một số tu viện mới tại vườn Lộc Uyển. Tuy 
nhiên, theo bức tượng Bồ Tát (được đúc năm thứ ba dưới triều 
Ca Nị Sắc Ca) khai quật được có niên đại của thời ngài, chứng tỏ 
ngài là vị quân vương ủng hộ Phật giáo Đại Thừa rất mạnh mẻ. 
Theo chứng cứ thì pho tượng có đường nét chạm trổ và nghệ 
thuật Mathura. Hơn nữa, theo một tấm bia ký đào được ở 
Sarnatha do tỳ kheo Bala khắc vào thời đại Ca Nị Sắc Ca cũng 
ghi lại rõ ràng: “Thành Ba La Nại nằm dưới sự thống trị của Đại 
Vương Ca Nị Sắc Ca và do một phó vương dưới quyên của ngài. 


215 


Có thể nói hầu hết các đại vương đều có doanh trại ở Mathura. 
Tỳ kheo Bala và Pusyabuddhi thuộc gia đình hoàng gia. Họ đã 
hành hương chiêm bái những Thánh tích Phật giáo và cúng 
dường tượng ở những nơi mà họ đến chiêm bái.” Sau khi triều đại 
Kushans sụp đổ, triều đại Gupta lên thay vào thế kỷ thứ tư sau 
Tây Lịch. Tuy trải qua các vị vua Chandra Gupta, Samudra 
Gupta, Chandra Gupta Isipatana, Kumara Gupta, Skanda Gupta 
và các vị vua khác dưới triều đại này đều theo Ấn giáo, nhưng 
họ không hể thù địch và tàn phá Phật giáo. Những bia ký khai 
quật được đã chứng tổ các vị vua triểu Gupta thường hay ban 
hành các chỉ dụ bảo vệ cộng đồng Phật giáo. Ngoài ra, các vị 
vua dưới triều Gupta còn trợ cấp bảo trì các ngôi chùa Phật giáo 
tại đây. Dưới thời Gupta, một loại mỹ thuật mới về điêu khắc 
xuất hiện và cũng chính dưới triều đại này, mỹ thuật điêu khắc 
đạt đến đỉnh cao hoàng kim của nó. Tại ngôi tháp Jagatsingh, từ 
các chữ khắc trên bia ký đã cho thấy rằng phái Nhất Thiết Hữu 
Bộ, một trong mười tám bộ phái tiểu thừa thời đó, có ảnh hưởng 
rất lớn ở vùng Sarnatha vào trước thế kỷ thứ tư. Khi sự hưng 
thịnh của bộ phái này chấm dứt vào thế kỷ thứ tư thì phái Chánh 
Lượng Bộ (Sammitiya) trở thành nổi tiếng. Cứ thế mà tuần tự 
các bộ phái đã cố gắng duy trì sự hấp hối của Phật giáo tại 
Sarnatha dưới các triều vua theo Ấn giáo cho đến thế kỷ thứ bảy. 

Vào thế kỷ thứ năm, khi du hành sang Ấn Độ, ngài Pháp Hiển 
có ghi lại rằng, vào thời gian ngài đến Vườn Lộc Uyển, có hai 
ngôi tự viện với nhiều Tăng sĩ tu học và bốn tháp lớn. Đến thế 
kỷ thứ 7 (khoảng năm 629), ngài Huyền Trang có ghi lại trong 
Đại Đường Tây Vực Ký như sau: “Tại đây có khoảng 30 ngôi tự 
viện với trên 3.000 Tăng sĩ theo truyễền thống Chánh Lượng Bộ 
(Samafiya). Bên cạnh những Tăng sĩ Phật giáo cũng có khoảng 
10.000 du sĩ Ấn giáo đang tu tập khổ hạnh quanh vùng. Họ cắt 
tóc hoặc buộc tóc dài, thân không mặc quần áo, mình mẩy trét 
đây tro. Thường thì họ tu tập trong các ngôi đền của Ấn giáo. 
Phía Đông Bắc thành phố, về hướng Tây của dòng sông Varana, 


216 


có một ngôi tháp cao khoảng 3 mét, do vua A Dục xây lên với 
một trụ đá phía trước. Trên mặt trụ đá lấp lánh và sáng láng như 
gương. Tương truyền nhiều người đã trông thấy hình Phật trên 
trụ đá này. ” 

Trong phần phụ đính về tu viện Sangharama, ngài Huyền 
Trang đã ghi lại trong Đại Đường Tây Vực Ký như sau: “Tại Chư 
thiên đọa xứ có mười lăm ngàn Tăng sĩ đang tu học theo Phật 
giáo Tiểu Thừa. Tại đây cũng có một tu viện cao gần 70 mét, 
được xây dựng kiên cố, mái chùa được lợp bằng vàng hình lá 
xoài. Chính giữa tu viện là một tượng Phật Chuyển Pháp Luân to 
bằng người thật. Phía Tây Nam có một ngôi tháp bằng đá do vua 
A Dục xây. Phía trước tu viện là một trụ đá đánh dấu nơi Đức 
Phật thuyết Pháp lần đầu tiên. Gần đó có một tháp khác, được 
xây để kỷ niệm năm vị ẩn sĩ hành thiền trước lúc Đức Phật tới 
đây, và một tháp khác ghi dấu 500 vị Phật Bích Chỉ nhập Niết 
Bàn. Kế đó là một cái tháp kỷ niệm nơi Đức Phật Thích Ca thọ 
ký cho Ngài Di Lặc sẽ trở thành Phật trong tương lai.” Tuy 
nhiên, những điều mà ngài Huyền Trang đã ghi lại đều đã bị tàn 
phá và vùi lấp trong lòng đất vào những thế kỷ sau đó. Đến thế 
kỷ thứ 12 thì thế lực quân Hồi giáo hiếu chiến rất mạnh. Họ kéo 
đến xâm lăng Ấn Độ nhiều lần. Theo lịch sử Ấn Độ thì vào năm 
1123, sau khi đánh bại vua Jayachandra, vua Hồi giáo 
Mahommada tuyên bố chấm dứt chế độ Ấn giáo tại đây và khởi 
đầu một vương triều Hồi giáo trên toàn lãnh thổ vùng Bắc Ân 
Độ. Ngay từ những ngày đầu, Mahommada đã cho đập phá tan 
tành trên 1.000 chùa tháp, cả Ân giáo lẫn Phật giáo, để xây tại 
chỗ đã đập phá những ngôi đển Hồi giáo. Kể từ đó đến nay, 
những ngôi tháp và tự viện Phật giáo bị chìm hẳn vảo quên lãng, 
trong khi các đền tháp Ấn giáo được phục hồi vào những thế kỷ 
sau này khi Ấn giáo bắt đầu phục hoạt trở lại. Hơn thế nữa, ngay 
sau khi đạo quân Hồi giáo bị đánh bật ra khỏi Ấn Độ, có nhiều 
nguyên nhân khác khiến Phật giáo bị khai tử tại chính nơi đã 
khai sanh ra nó. Khi ấy những người đánh đuổi được quân Hồi 


217 


giáo lại là những người chủ trương phục hoạt Ấn Độ giáo trên 
toàn cõi Ấn Độ, nên giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử Phật 
giáo tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 18 tưởng đã qua 
đi, nhưng chưa hết, sau sự tàn phá cực kỳ dã man tàn bạo của 
đạo quần Hồi giáo đến từ vùng Trung Đông, sau sự khởi dậy của 
Ấn Độ giáo ở khắp nơi trên xứ Ấn. Đây là thời kỳ mà Kumarila 
và Sankara đang phát triển và đánh thốc một cú chí tử cuối cùng 
vào Phật giáo. Họ không chỉ đánh Phật giáo bằng vũ lực, hay 
bằng những bài giảng khơi dậy lòng tham của những giai cấp có 
thế lực thời bấy giờ như giai cấp Bà La Môn và Kshatriya (giai 
cấp cầm quyền), để làm sống lại Ấn giáo, họ đã cho xây lại rất 
nhiều ngôi đển Ấn giáo ngay trên nên cũ của các ngôi đền Hồi 
giáo, tức là nền cũ của những chùa viện Phật giáo mà các ông 
vua Hồi đã đập phá trước đây. Thêm vào đó là lòng tham danh 
tham lợi của con người tiếp tục tàn phá. Ôi thảm thương quá cho 
số phận của những khu phế tích Phật giáo! Năm 1794, một vị 
quan giàu có tại vùng Varanasi tên Shri Jagat Singh, đã bỏ tiền 
ra mướn người đến đào xới khu di tích Sarnatha, phá hủy tháp 
Dharmarajika, rồi lấy toàn bộ gạch đá trong vùng đem về xây 
dinh thự cho riêng mình và đặt tên cho dinh thự này là 
"Jagatganjl,” nhưng về sau này để cho dễ nhớ, ban quản lý khoa 
khảo cổ học Ấn Độ đã gọi tháp này là là tháp “Jagat Singh.” 
Đến năm 1798, chính quyển Ấn Độ công bố khu Sarnatha là khu 
di tích quốc gia và cấm ngặt mọi sự đào xới bừa bãi của tư nhân. 
Sau đó những nhà khảo cổ chân chính tiếp tục đào xới để tìm 
thêm chứng liệu cho một giai đoạn cực kỳ quan trọng của Phật 
giáo tại vùng này. Năm 1§15 đại tá C. Mackenzee phụ trách khai 
quật toàn bộ khu Sarnatha, rồi năm 1835, ông Alexander 
Cunningham tiếp nối công trình. Trong thời gian này, đoàn khảo 
cổ của ông Cunninegham đã khai quật được một tu viện cùng 
nhiều hình tượng và cổ vật khác. Tại đây ông Cunningham đã 
tìm thấy một kho chôn cất tượng và cổ vật quý ở Sarnatha, điều 
này cho thấy có lẽ Sarnatha đã bị quân Hung Nô (Mông Cổ) tàn 


218 


phá trong cuộc viễn chỉnh đến vùng Bắc Ấn vào thế kỷ thứ năm. 
Do cuộc xâm lăng của Hung Nô mà triểu đại Gupta bị sụp đổ. 
Sau đó cả nước Ấn Độ bị bao trùm dưới cảnh loạn lạc của ngoại 
xâm và nội chiến. Đến thời Hậu Gupta, không có dấu hiệu nào 
Phật giáo được phục hồi. Đến thời vua Harshavardhana, có nhiều 
hoạt động khôi phục lại những kiến trúc chùa tháp. Mới ngày 
nào đây Phật giáo hãy còn được mọi người tại đây ấp ủ như một 
triết lý sống tuyệt vời. Có thời Lộc Uyển trở thành một trung tâm 
nghệ thuật và giáo dục cũng như tín ngưỡng cho toàn xứ Ấn Độ, 
thế mà trải qua một thời gian không lâu xa về sau thì ảnh hưởng 
tốt đẹp này đã bị tàn phá một cách nặng nề, bị tai trời thì ít mà 
họa người thì nhiều. Sau đó ông Major Kittoe tiếp nối vào năm 
1851, ông Thomas năm 1853, ông C. Horn năm 1856, ông F. O. 
Oertel năm 1905. Năm 1905, ông Vieroy Lord Curzon xây dựng 
viện Bảo Tàng Sarnatha, năm 1914 ông Hargraves tiếp tục công 
cuộc khai quật này. Và sau khi giành lại độc lập, chính phủ Ấn 
Độ vẫn tiếp tục cho khai quật và bảo trì những khu di tích lịch sử 
quan trọng này. 

Thời ngài Huyền Trang đến đây thì Lộc Uyển chỉ mới phần 
nào điêu tàn vì ảnh hưởng trỗi dậy của Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, 
đến cuối thế kỷ thứ 12 trở về sau này thì các đạo quân Hồi giáo 
liên tục xâm chiến Ấn Độ và các ông vua Hồi giáo đã tuần tự 
tàn phá hàng trăm, hàng ngàn ngôi chùa lớn tại đây. Những ông 
vua Hồi giáo tàn bạo ấy là Mohammed và Kutubuddin. Vào đầu 
thế kỷ thứ 12 sau khi xâm chiếm thành Ba La Nại, tên vua 
Mohammed đã ra lệnh giết chết đức vua của thành này, đốt phá 
toàn bộ chùa chiển và giết sạch Tăng sĩ, biến thành Ba La Nại 
thành bình địa với máu và hoang tàn đổ nát. Rồi đến cuối thế kỷ 
thứ 12 (khoảng năm 1194), một tên vua Hồi khác là Kutubuddin 
trở lại khai tử Ba La Nại. Lần này bọn giặc Hồi hung hãn và tàn 
bạo hơn tiền nhân của chúng gấp vạn lần. Chúng đến và chúng 
giết hầu hết những người chưa chạy kịp. Kể từ đó Ba La Nại trở 
thành hoang địa, không một bóng người và bị quên lãng trong 


219 


nhiều thế kỷ. Ngày nay Lộc Uyển vẫn còn dáng vẻ thơ mộng, 
nhưng không còn nhộn nhịp như thời vàng son của nó nữa. Vào 
khoảng năm 1856, nhà khảo cổ Cunningham đã đào được tại khu 
Lộc Uyển hơn 300 tượng Phật, mà nét nghệ thuật của những pho 
tượng này đã lôi cuốn hàng ngàn sinh viên cũng như các nhà 
nghiên cứu đổ xô về đây tìm thêm tài liệu về lịch sử cũng như 
mỹ thuật Phật giáo qua các thời đại. Hầu hếu những pho tượng 
này đều bị cháy nám, chứng tỏ những tự viện hay chùa tháp đã 
từng bị đốt cháy. 


Cuàxv "Thể "Tượwa®tưc Viát 
%4Ðawg "Thuuết “BatVfL« p 4 Đầu "Ttew 
C>ko. Naw. Äuk 6% Cầng Kiều TTxêâw MNtx 
Bên cạnh ngôi tháp là nơi thờ tượng Phật đang thuyết pháp 
cho năm anh em A Nhã Kiểu Trần Như. Theo sư cô Liên Phụng 
thì những pho tượng này được tô đắp vào năm 1988 với những 
đường nét sắc xảo. Sau bức tượng có cội Bồ Để được mang từ 
Tích Lan về trồng năm 1931, xung quanh cội Bồ Đề là hình ảnh 
của 28 vị Phật quá khứ. Chính nơi đây Đức Phật đã thuyết bài 
pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Tương truyền sau 
khi thấy Đức Phật nhận bát sữa của nàng Sujata, năm anh em 
Kiều Trần Như đã từ bỏ Đức Phật vì cho rằng Ngài đã đi sai 
đường bằng cách từ bỏ pháp tu khổ hạnh. Chính vì thế mà sau 
khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã trải qua bẩy tuần lễ đầu tại 
những khu vực quanh Bồ Đề Đạo Tràng, đến tuần lễ thứ tám, 
Ngài muốn trao lại bức thông điệp cứu khổ của Ngài đến với 
mọi người. Thoạt tiên, Ngài nghĩ tới việc độ cho những vị thầy 
thuở ban đầu của Ngài như các vị A La Ra Ka La Ma (Alara 
Kalama), và Uất Đà Ka La Ma Tử (Uddaka Ramaputta), nhưng 
cả hai đều đã nhập diệt trước đó. Sau đó Đức Phật nghĩ đến năm 
anh em A Nhã Kiểu Trần Như, những người bạn đồng tu khổ 
hạnh với Ngài trước đây, và Ngài biết rằng hiện họ đang trú tại 


220 


khu Vườn Nai (Sarnath), nên Ngài quyết định đi đến đó để 
thuyết pháp độ họ. Đức Phật đã đi bộ trên 250 cây số từ Bồ Đề 
Đạo Tràng đến Vườn Nai tại Ba La Nại, Ngài đã băng qua sông 
Hằng Hà bằng phà để đi đến các đền đài của thành phố Kasi, rồi 
sau đó Ngài du hành đến Sarnatha. Tại đây Ngài đã gặp lại họ, 
tuy nhiên, khi mới thấy thấp thoáng bóng Ngài trở lại khu Vườn 
Lộc Uyển, họ đã dự tính ngoảnh mặt với Ngài, nhưng khi thấy 
dáng vẻ uy nghi của Đức Phật, cả năm anh em đã tự động đến 
gặp Ngài, nhưng thoạt đầu họ không chịu đảnh lễ Ngài với lòng 
tôn kính như xưa. Tuy nhiên, khi Đức Phật càng bước đến gần 
họ, thấy cốt cách oai nghi và dáng vẻ sáng ngời của Ngài, họ 
quyết định đảnh lễ và lắng nghe thời Chuyển Pháp Luân đầu 
tiên của Phật. Bài pháp nói về “Trung Đạo,” loại bỏ hai thái cực 
hưởng thọ dục lạ và tu hành khổ hạnh. Đức Phật đã dõng dạc 
tuyên thuyết: “Này các Tỳ Kheo, Như Lai không hề xa hoa, không 
hề ngừng cố gắng và không trở về đời sống lợi dưỡng. Như Lai là 
Đức Thế Tôn, là đấng Toàn Giác. Như Lai đã thành đạo quả Vô 
Sanh Bất Diệt và Như Lai sẽ giảng dạy giáo pháp. Nếu hành 
động đúng theo lời giáo huấn của Như Lai, các thây cũng sẽ sớm 
chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác, và trong kiếp sống này các thầy 
sẽ hưởng một đời sống cùng tột thiêng liêng và trong sạch. Này 
các Tỳ Kheo, có hai cực đoan mà những người từ bỏ thế tục để 
tìm cầu con đường giải thoát không nên tu tập. Những gì là hai? 
Một là truy tâm và đắm say trong ngũ dục. Đây chỉ là sự theo 
đuổi hạ liệt, trần tục, đê tiện, thô thiển và ô uế chứ không có ích 
lợi. Hai là thực hành tu khổ hạnh, khổ đau và thô thiển chứ 
không có lợi ích gì. Này các Tỳ Kheo, từ bỏ và tránh xa hai cực 
đoan này là đi theo con đường “Trung Đạo` do Như Lai giác ngộ, 
mở tâm và mắt, đưa đến an tịnh, nhất thiết trí, giải thoát và cuối 
cùng đạt đến Niết Bàn.” Ngày đó khi vừa nghe xong thời Pháp 
chuyển luân của Đức Phật, ngài A Nhã Kiểu Trần Như đã chứng 
ngay quả vị A La Hán, và sau đó các vị còn lại cũng lần lượt đắc 
Pháp Nhãn thanh tịnh khi Đức Phật thuyết đến bài kinh Vô Ngã 


221 


Tướng (Anattalakkhana Sutta). Và cũng kể từ đó Pháp luân 
thường chuyển và Tăng đoàn cũng được thành lập. Và cũng 
chính tại đây, Ngài đã thuyết những thời pháp cực kỳ quan trọng 
khác, chẳng những cho năm anh em ông Kiểu Trần Như, mà cho 
hết thảy chúng sanh trên toàn câu, như Tứ Điệu Đế, và Bát 
Thánh Đạo... Chính nhờ những lời dạy dỗ vàng ngọc ấy, mà kể 
từ thời Đức Phật đến nay có biết bao nhiêu chúng sanh đã thọ 
hưởng và đã đi đến chỗ an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Cũng 
chính tại nơi này, Tăng đoàn cổ đại nhất của Đức Phật đã được 
thành lập. Như vậy, Sarnatha trở thành nơi chuyển bánh xe pháp 
đầu tiên của Đức Phật, nơi khai sanh ra Tăng đoàn đầu tiên của 
Đức Phật, và là chiếc nôi của Phật giáo. Thời Đức Phật còn tại 
thế, từ vua quan đến thường dân tại đây đều hoan hỷ đón nhận 
tinh thần giải thoát và giáo lý bình đẳng của Đức Phật. Chẳng 
những thế, bài pháp thoại đầu tiên này của Đức Phật bao gồm 
một sự nhận định sáng ngời và độc đáo của một bậc đại giác ngộ 
về những vấn đề cơ bản nhất của cuộc đời và những giải pháp 
đưa đến cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Nói cách 
khác, chính Sarnatha là trung tâm biểu tượng chân lý, là nơi chôn 
nhao cắt rún của Phật giáo. 

Ngày hôm sau đó một vị trưởng giả trong làng tên là Da Xá 
(Yasa) đến quy y với Đức Phật, và chỉ ngay sau một thời pháp 
của Phật, tất cả đều chứng Thánh quả. Như vậy Sarnatha cũng là 
nơi mà Đức Phật khai sanh ra chúng Phật tử tại gia. Ngài đã 
thuyết giảng cho Da Xá và gia đình của ông rất nhiều về bổn 
phận hộ pháp của một người Phật tử tại gia, cũng không kém 
phần quan trọng và cao quý như một sa môn. Ngài không tuyên 
thuyết rằng tất cả mọi người phải từ bỏ đời sống thế tục để đắp y 
mang bát, trở thành tu sĩ làm thân “cô lữ vạn lý du” như các vị sa 
môn, không cửa, không nhà, không tiền, không bạc. Bởi lẽ nếu 
ai cũng làm như vậy thì lấy ai hộ trì giáo pháp? 

Lộc Uyển ngày nay không còn các vị tu hành khổ hạnh như 
thời Đức Phật nữa, mà hình như chính phủ Ấn Độ muốn biến nơi 


222 


đây thành một địa điểm du lịch với những khu Thánh tích Phật 
giáo, những nền chùa tháp xưa hãy còn sừng sững đó đây, những 
công viên đầy bóng mát. Dù thế nào đi nữa, thì đối với chúng tôi 
Lộc Uyển vẫn là một trong những nơi thân thiết nhất trong tâm 
tưởng. 

Hòa Thượng hướng tán thán công đức của Đức Phật và các vị 
Thánh Tăng, sau đó ngài hướng dẫn đoàn tụng một thời kinh cầu 
an, sau đó đi nhiễu quanh các Thánh tượng và niệm hồng danh 
Đức Bổn Sư cầu nguyện cho thế giới hòa bình an lạc. 

Sau đó chúng tôi lần lượt thăm viếng khu Vườn Nai, tháp 
Dhamekh (Tháp Chuyển Pháp Luân), khu nên tịnh xá nơi Phật 
ngụ, đường Phật đi kinh hành, trụ đá A Dục, khu Tịnh Xá 
Mulagandhakuti, những nền tháp khác tại Sarnath, Bảo Tàng 
Viện Khảo Cổ Sarnath, và Bảo Tàng Viện Varanasi. 





(Tượng Đúc Thế Tôn đang thuyết Pháp cho năm 
anh em Kiều Trần Như tại Sarnath) 


223 
Ku Vườ«e. Nhat "Tạt SaxuatE, 
TW. << TƯƠNG. s4.7TV 7 


` 
c2 
_— _ r 4 = l 
$ TA, ê 





ˆ 


(Những chú nai vàng ngơ ngác trong khu Vườn Nai tại Sarnath) 
Sau đó Hòa Thượng hướng dẫn đoàn qua thăm khu vườn nai, 


nằm ngay phía sau khu tịnh xá Mulgandhakuti. Đây là một khu 
đất rộng lớn, tuy không có nhiều cây như một khu rừng, nhưng 
cũng thanh u và mát mẻ hơn nhiều nơi mà chúng tôi đã đi qua 
trong xứ Ấn Độ. Ngày trước là khu vườn Nai thiên nhiên, với 
những bóng cây xanh mát, thanh u và tịch tĩnh, là một môi trường 
rất tốt cho việc tu tập thiển quán. Bây giờ thì người ta rào lại và 
nuôi rất nhiều nai ở đó. Những chú nai vàng ngơ ngác nhìn khách 
hành hương qua lại khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của vườn 
Lộc Uyển năm xưa mà lòng ngậm ngùi cho thân phận của những 
chú nai và của chính mình hiện tại. Ngày đó những chú nai xem 
vậy mà có phước, tuy mang thân súc sanh mà ngày ngày đều 
thấy Phật. Còn bây giờ! Phật pháp vẫn còn đây mà chúng con 
vẫn tiếp tục lăn trôi trong sanh tử trầm luân. 


224 


"Tháp “tĐkamekk 





(Tháp Dhamekh uy nghỉ trong khu vườn Lộc Uyển— 
The imposing Dhamek Stupa at Sarnath) 


TTrong vườn Lộc Uyển hãy còn một ngôi tháp Dhamekh thật 
lớn, đây có lẽ là ngôi tháp nổi bậc nhất trong khuôn viên Lộc 
Uyển, vì tháp được xây dựng trên một khoảnh đất khá cao. Tháp 
cao khoảng 34 mét và đường kính khoảng 28 mét. Theo sư Minh 
Thành thì ngôi tháp này được vua A Dục xây vào khoảng thế kỷ 
thứ ba trước Tây Lịch để ghi nhận nơi Đức Phật lần đầu tiên 
chuyển Pháp Luân, nơi Đức Phật đã từng đến đây thuyết pháp 
ban rải ánh sáng chân lý cho chúng sanh. Tuy nhiên, theo nhiều 
nhà khảo cổ học thì ngôi tháp đồ sộ này với trên 300 bức tượng 
đang trưng bày trong Viện Bảo Tàng Khảo Cổ Sarnatha hiện 
nay, trong đó có một pho tượng Đức Phật đang ngồi chuyển pháp 
luân đều thuộc thời đại Gupta. Theo truyền thuyết Phật giáo thì 
ban đầu ngôi tháp này chỉ là một ngôi tháp nhỏ được xây lên để 
thờ xá lợi của Đức Phật, nhưng về sau này người ta cứ xây thêm 
nên ngôi tháp lớn dần theo năm tháng và cuối cùng trở thành 
một kiến trúc qui mô như ngày nay. Trên tường tháp những hoa 


225 


văn sắc xảo vẫn còn y nguyên, ghi dấu một thời “tiếng sư tử 
hống” của Đức Phật đã vang dội cùng nơi khắp chốn. Xung 
quanh bờ ngoài của tháp còn có 8 bệ thờ bên trong tường có kích 
cỡ lớn như người thật. Tuy nhiên, trong các bệ thờ ấy không còn 
một tượng Phật nào cả. Theo tiếng Phạn, chữ “Dhamekha' có 
nghĩa là 'trầm tư về giáo Pháp. Hòa Thượng Pháp Chủ tóm lược 
đại ý của bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết cho năm anh 
em Kiểu Trần Như, bài pháp để cập đến con đường “Trung 
Đạo,” không bất cập, mà cũng không thái quá. Sau đó Thầy 
hướng dẫn đoàn tụng một thời kinh và đi nhiễu quanh tháp để 
tưởng niệm nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên. 

Theo Đại Đường Tây Vực Ký, Huyễn Trang đã ghi lại về nơi 
này trong khoảng thời gian ngài lưu lại nơi này như sau: “Nơi này 
có khoảng 30 tu viện với hơn 3.000 Tăng sĩ tu học.” Thế mà bây 
giờ cạnh ngôi tháp lớn chỉ còn trơ lại những nền tháp hay những 
đống gạch đổ nát từ các tự viện thuở xa xưa. Theo tài liệu khảo 
cổ học tại đây thì vào cuối thế kỷ thứ 18, hai nhà khảo cổ là đại 
tá MacKenzee và Cunningham khi đào bới phần trên cùng của 
ngôi tháp đã tìm thấy một tấm bia đá nhỏ ghi rằng “Dharmekha” 
chính là nơi Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên. Theo các 
nhà Phạn ngữ học thì Dharmekha có thể dịch là “trầm tư về giáo 
pháp” mà có thể nó bắt nguồn từ hai chữ “Dharma” và “Chakra”, 
nghĩa là bánh xe pháp hay pháp luân. Tấm bia cũng ghi rõ đây 
chính là nơi trú ngụ của năm anh em Kiều Trần Như khi họ rời 
bỏ Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là một trong những tài 
liệu quý giá và chính xác cho lịch sử Phật giáo. Bên cạnh Tháp 
Dhamekh hãy còn dấu vết của rất nhiều những nền tháp nhỏ rải 
rác khắp nơi trong khuôn viên Vườn Lộc Uyển. 


226 


Nèv. TTtuk Xz 
Noi %4 ước Viát Naw TTat Khu SaxeetE 


`.S 


IHỊ TÚ] \ 
"1" 





(Đường Kinh Hành của Đức Phật, 
cạnh nên Tịnh Xá trong khu Sarnath) 


kời khu vườn nai, chúng tôi qua thăm nền tịnh xá nơi Phật 
đã từng ngự và tọa thiển, rồi đến con đường nơi Đức Phật đã 
từng đi kinh hành. Nền tịnh xá ngày nay chỉ còn là một chuỗi 
gạch, lớp lớp chồng lên nhau, có lẽ được xây vào niều giai đoạn 
khác nhau. Lớp dưới cùng có một phiến đá có niên đại vào thế 
kỷ nhất trước Tây Lịch. Theo truyền thuyết, dân gian vùng này 
gọi đó là đá “tạ ơn”. Có hai bia ký khắc trên trụ của mái hiên 
được chấp vá lại với nhau, một cái thuộc thế kỷ thứ 2 trước Tây 
Lịch, còn cái kia thuộc thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. 


227 


TTxu 4ø C®ư°a Vua zÄ3“{Ðục 
_TxowaXườw ‹°@c tQuềxu 

Đoàn tiếp tục thăm viếng trụ đá do vua A Dục dựng lên. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, thì vua A Dục là vị quốc vương đầu tiên 
trong lịch sử Ấn Độ có liên quan đến vùng Sarnatha. Vào khoảng 
những năm 250 trước Tây Lịch, vua A Dục, một trong những vị 
đại đế của triều đại Khổng Tước (Maurya), một nhân vật nổi 
tiếng trong lịch sử Phật giáo mà rất nhiều người đã gọi ông là 
một vị Á Phật. Ông đã tiến hành rất nhiều cuộc chiến tranh xâm 
lăng các lân quốc nhỏ. Tuy nhiên, sau trận chiến tiêu diệt bộ tộc 
Kalinga, những cảnh tượng giết chóc và bắt làm tù binh hàng 
trăm ngàn người đã khiến cho lương tâm ông bị cắn rức, và ông 
đã quyết định chuyển hướng bằng cách trở thành một Phật tử và 
dùng giáo pháp nhà Phật làm kim chỉ nam trong việc trị dân. Sau 
đó ông đã vận dụng tất cả lòng nhiệt thành và khả năng sẵn có 
của mình để truyền bá thông điệp của Đức Phật đi khắp mọi nơi. 
Ông cũng là vị quốc vương Ấn Độ lần đầu tiên đích thân đến 
Sarnatha chiêm bái và xây dựng trụ đá này để đánh dấu nơi Đức 
Phật đã chuyển Pháp Luân lần đầu tiên và để kỷ niệm nơi Đức 
Phật thành lập Tăng đoàn đầu tiên gồm năm anh em Kiều Trần 
Như, Da Sá (Yasa) cùng 54 người bạn trong thành Ba La Nại. 
Theo truyền thuyết Phật giáo thì trụ đá này cao 15,25 mét (có 
sách viết cao trên 21 thước, tuy nhiên theo thiển ý thì khó có lý 
để dựng lên một trụ đá giữa trời mà đường kính chỉ có 7 tấc trong 
khi chiều cao lại lên đến trên 21 thước, như vậy giả thuyết trụ 
cao 15 thước có thể đứng vững hơn), có tượng hình 4 con sư tử 
trên đầu. Phần chân trụ gồ ghề và đặt trên một nền đá lớn, phân 
thân trụ thon và thẳng, đường kính bên dưới là 71 phân, đường 
kính bên trên trụ là 56 phân, trụ được mài bóng láng trước khi 
khắc chỉ dụ của vua. Đây chẳng những là một tác phẩm nghệ 
thuật vô giá trong kho tàng lịch sử Phật giáo và cũng là phế tích 
có niên đại xưa nhất được tìm thấy trong khu Vườn Lộc Uyển 


228 


này, mà còn là một chứng liệu lịch sử xác thực của Phật giáo 
nữa. Trụ được làm bằng một loại sa thạch tuyệt hảo, nên trải qua 
mười mấy thế mà nó không bị thời gian tàn phá, ngược lại nếu 
không giảo nghiệm niên đại, người ta cứ tưởng đây là những trụ 
đá mới là về sau này, vì chúng vẫn còn sáng chói. Trụ đá A Dục 
đã bị vùi lấp vào quên lãng của thời gian cũng như không gian 
qua nhiều thế kỷ. Mãi đến khoảng năm 1934, nhà khảo cổ Kittoe 
mới tìm thấy một mảnh của trụ đá tại đây. Sau khi giảo nghiệm 
niên đại, người ta xác nhận đây chính là trụ đá do vua A Dục 
dựng lên vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch để đánh dấu nơi Đức 
Phật và Tăng đoàn đầu tiên của Ngài được thành lập. Tuy trụ đã 
bị gãy gần sát đất, nhưng những nét chỉ dụ của vua A Dục trên 
đá vẫn còn đó. Hiện phần trên của trụ đá được chính phủ Ấn Độ 
cho đem trưng bày trong Viện Bảo Tàng Khảo Cổ Lộc Uyển, 
còn phần dưới và những khúc gãy khác được để nguyên tại chỗ 
khai quật. Trên trụ đá có khắc ba tấm bia ký và chữ trên bia ký 
là một loại chữ Phạn. Tấm bia thứ nhất trừ hai dòng đầu bị bể 
nên không còn thấy rõ, phần còn lại hãy còn rất rõ ràng như sau: 
“.. Tăng đoàn không được chia rẽ. Bất cứ người nào, dù là quý 
thầy hay quý cô phân chia bè phái, sẽ bị cho mặc y trắng và đuổi 
ra khỏi tự viện. Sắc chỉ này phải được thông báo khắp công đồng 
Tăng và Ni. Đấng hoàng đế đã dạy “Hãy sao chép lại sắc chỉ 
này và hãy dán ở những giảng đường của tu viện một bản sao 
khác cho các Phật tử tại gia. Những Phật tử tại gia đến bố tát cần 
phải biết những sắc chỉ này...” Tấm bia ký thứ hai thuộc giai 
đoạn Kushan, có nhắc đến năm thứ 40 của vua Asvaghosha. VỊ 
vua này cai trị xứ Kausambi, nhưng cũng có thời chiếm cứ toàn 
cõi Ba La Nại và Sarnath. Bia ký thứ ba được khắc vào thời đại 
Gupta, đề cập đến các tổ sư của phái Chánh Lượng Bộ 
(Sammmitiya) và Độc Tử Bộ (Vatsiputraka). Phế tích của những 
trụ đá tại Sarnatha hiện được xem như là những tích hùng hồn về 
sự huy hoàng của Phật giáo từ đầu Tây Lịch đến thế kỷ thứ 12. 
Sau khi quan sát những trụ đá tại đây, ngài Huyền Trang đã ghi 


229 


lại trong Đại Đường Tây Vực Ký như sau: “Về phía Tây Nam 
ngôi chùa có một tháp do vua A Dục xây dựng, dù đã bị đổ nát 
nhưng vẫn còn một trụ đá bóng loáng, chẳng khác gì ngọc thạch. 
Đây là những trụ đá nhẳn bóng như ngọc bích và chiếu sáng như 
gương. Những ai đến đây chiêm bái vá thành tâm đảnh lễ, thì tùy 
theo lời cầu nguyện của mình, sẽ thấy những hình ảnh tốt hay xấu 
ứng hiện. Chính tại chỗ này, sau khi đắc thành đạo quả, Đức 
Phật đã chuyển Pháp Luân lần đầu tiên.” Hiện nay người ta cho 
rào phế tích của trụ đá lại trong một hàng rào sắt cao trên 2 mét 
để bảo vệ phần còn lại của nó. Tưởng cũng nên nhắc lại là hiện 
nay hình trụ đá có hình sư tử trên đỉnh trụ đã trở thành quốc huy 
của Ấn Độ, và trên quốc kỳ Ân, bánh xe pháp nằm ở giữa cũng 
được lấy ra từ trụ đá sư tử ở đây. Như vậy, Sarnatha chẳng những 
là niềm tự hào cho nước Ấn dân Ấn, mà còn là niềm tự hào cho 
những Phật tử khắp nơi, và cho cả thế giới nữa. 





(Trụ đá do vua A Dục dựng lên tại Sarnath) 


230 


TTtuk Xe Mufagawdkakuti 
_Txoxa bku@w VườwcÐ@c tuều 

T[Trong khuôn viên Vườn Lộc Uyển, Tích Lan đã xây một ngôi 
Tịnh Xá tên Mulagandhakuti Vihara vào năm 1931 với lối kiến trúc 
giống như Đại Bảo Tháp tại Bồ Đề Đạo Tràng để thờ xá lợi Phật. 
Theo các vị sự Tích Lan đang trụ trong chùa thì ngôi chùa này được 
xây ngay trên nên của túp lều nguyên thủy nơi mà Đức Phật đã từng 
trú ngụ trong thời gian Ngài ở Sarnath, vì vậy chùa mới có tên là 
Hương Phòng Nguyên Thủy (Original Fragrant Hut). Theo lịch sử Phật 
giáo Ấn Độ thì trong nhiều thế kỷ sau này, hương phòng của Đức Phật 
được trùng tu nhiều lần và từ từ phát triển thành một ngôi chùa lớn mà 
Ngài Huyền Trang có ghi lại trong Đại Đường Tây Vực Ký như sau: 
“Hàng rào lớn của chùa cao khoảng 70 thước, trên mái hình cây xoài 
mạ vàng. Nền chùa bằng đá và cầu thang cũng vậy, những ngôi tháp 
và khung thờ bằng gạch. Những khung thờ được sắp xếp kế tiếp nhau 
và mỗi khung đều có thờ một tượng Phật bằng đồng, kích thước bằng 
như Đức Phật thật và tượng ngôi ở tư thế đang chuyển bánh xe pháp. ” 





l 
š “ :W 
(Tượng Đức Phật trong Tịnh Xá Mulagandhakuti Vihara 
trong tư thế ngôi kiết già đang chuyển Pháp Luân tại Sarnath) 


231 


Mtyd+= .g Nèxv "TL« P Kh«c TTat Saxu.atk. 

Ngoài những khu phế tích chính, Sarnath còn rất nhiều tháp 
khác. Tháp Chaukhadi hình bát giác được vua Akbar xây vào 
năm 158§ trên một mô đất lớn, để tưởng niệm vua cha là 
Humayun đã đến chiêm bái nơi này. Tháp Dharmarajika, gần trụ 
đá A Dục do chính vị vua này xây vào khoảng thế kỷ thứ hai 
trước Tây Lịch để thờ xá lợi Phật và cũng để đánh dấu nơi 
chuyển Pháp Luân đầu tiên của Đức Thế Tôn. Trong những lần 
khai quật cho thấy ngôi tháp này đã được xây thêm sáu lần rộng 
hơn ngôi tháp nguyên thủy của nó. Nền tháp nguyên thủy thời 
vua A Dục có đường kính là 13,49 mét, xây bằng loại gạch có 
kích thước 49,50 x 36,80 x 6,40 và những loại gạch mỏng và nhẹ 
khác. Ngày trước khi ngài Huyền Trang đến đây vào tiền bán 
thế kỷ thứ 7 (629) thì ngôi tháp hãy còn cao 30 mét, thế mà hiện 
nay chỉ còn trơ lại một cái nền gạch cao không đầy một thước 
tây, trông thật là tiêu điều buồn bã. 


%t@x 4o "Tàwg Ko C>€ Sakxuatk 
“Eên kia khu Thánh tích Sarnath là Viện Bảo Tàng Khảo Cổ 


Sarnath, được chính phủ thuộc địa Anh bảo trợ và ông Vieroy 
Lord Curzon đứng ra xây cất vào năm 1905. Đây là một trong 
những viện bảo tàng lâu đời nhất của Ấn Độ. Bên trong trưng 
bày nhiều bộ sưu tập về mỹ thuật và điêu khắc Phật giáo đã khai 
quật được tại khu Sarnath. Trong gian phòng lớn của viện người 
ta trưng bày trụ đá có đầu sư tử. Đây là tác phẩm điêu khắc hùng 
vĩ thuộc nghệ thuật thời Khổng Tước (Maurya), vào thế kỷ thứ 
ba trước Tây Lịch. Trụ này cao khoảng 2,31 mét, được chạm trổ 
rất khéo léo và sống động. Đây cũng chính là quốc huy của nước 
Cộng Hòa Ấn Độ. Biểu tượng này cũng được thấy trên các đồng 
bạc rupees của nước Ấn. Trong viện Bảo Tàng Sarnath còn có 
tượng Đức Thế Tôn đang chuyển pháp luân, một kiệt tác dưới 
thời Gupta, với nét điêu khắc tuyệt hảo, làm nổi bật ý chí và sức 


232 


mạnh kiên cường của Đấng Thế Tôn, dù Ngài đang ở trong tư 
thế thiển định tĩnh mặc. Nhìn pho tượng người ta thấy ở Ngài toát 
ra đầy đủ những nét đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả của một đấng 
đại giác. Đã qua rồi biết bao thịnh suy suy thịnh của Phật giáo 
tại Sarnatha nói riêng, và trên khắp xứ Ấn Độ nói chung. Nhìn 
những pho tượng mất đầu, gãy tay, gãy chân... có ai trong chúng 
ta tránh khỏi ngậm ngùi chua xót cho số phận nghiệt ngã của 
Phật giáo trên đất nước này. Bên cạnh sự vươn dậy của Ấn Giáo 
vào thế kỷ thứ mười, cùng với những ông vua tàn bạo của đạo 
quân Hồi giáo thời đó như Muhammad Gori, Sultan Muhammad 
Ghazani và Mughal, chỉ trong vòng không đầy ba thế kỷ (từ thế 
kỷ 11 đến 14), mà hầu như tất cả các đển đài chùa tháp Phật 
giáo đều bị đập phá tan tành, tất cả kinh sách đều bị thiêu hủy, 
hàng chục hàng tăm ngàn chư Tăng bị tàn sát một cách dã 
man. Ngày nay hầu như những phế tích đã bị dìm sâu vào lòng 
đất, chỉ có một số ít được khai quật và phục hoạt trở lại mà thôi. 
Nếu không nhờ những bài bút ký của các ngài Pháp Hiển và 
Huyền Trang, cũng như nếu không có sự nhiệt tâm của các ngài 
đại tá Mckenzee (1815), Alexander Cunningham (1835), MaJor 
Kitoe (1851), Thomas (1853), Horn (1856), Oertel (1905), và 
Hargraves (1914), có lẽ giờ này các Thánh tích ở Sarnatha và 
các nơi khác vẫn còn nằm yên trong lòng đất như số phận nghiệt 
ngã của chính đạo giáo này trên đất Ấn. 


233 


NtLw so 1k „Äxk Kkéc 
"Tat Vườw sÊ§c tuếuw 





(Bia tưởng niệm tháp Chakhandi-Ba La Nại) 


234 





(Tháp Chaukhandi nhìn từ xa-Ba La Nại) 





(Khu phụ cận Lộc Uyển nhìn từ đỉnh tháp Chaukhandi) 


235 





(Chụp hình lưu niệm tại Lộc Uyển) 


236 





(Tháp Dhamek uy nghỉ sừng sững trong Vườn Lộc Uyển) 





(Phế tháp Dhamek hầu như còn nguyên vẹn trong khu Lộc Uyển- 
Chỉ mất những tượng Phật chung quanh tường tháp) 


237 





(HT Thích Giác Nhiên đang hướng dẫn đoàn đi nhiễu quanh tháp Dhamek) 


£ ¬ 





(Bên trong vườn Lộc Uyển-Ba La Nại) 


238 





239 


(Nên các phế tháp nhỏ-Lộc Uyển) 





(Chụp hình lưu niệm tại phế tháp-Lộc Uyển) 


240 





(HT Giác Nhiên tại khu phế tháp-Lộc Uyễn) 


241 


“Vti@u áo "Tà«a “Vaxauwakt 


Sau khi thăm viếng vườn Lộc Uyển, đoàn chúng tôi ra xe 
tiếp tục đi thăm viện bảo tàng Varanasi và đảnh lễ xá lợi Phật. 
Đây cũng là một trong những viện bảo tàng lớn của Ấn Độ. Tuy 
nhiên, không như tại viện bảo tàng Sarnath, viện bảo tàng 
Varanasi trưng bày di tích của cả Ấn giáo lẫn Phật giáo. Vì thế 
có rất nhiều vị trong đoàn, dù đã đi đến tận nơi nhưng lại không 
chịu vào, có lẽ các vị chỉ thích thú thăm viếng và chiêm bái 
những gì có liên quan đến Phật giáo mà thôi. 





(Xá lợi Phật tại viện Bảo Tàng Vanarasi) 


242 





(Nên văn minh Harappan trong lưu vực Ấn Hà ) 


243 





(Triều đại Maurya từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 3 trước TL) 


244 





(Triều đại Satavahana từ thế kỷ thứ 2 trước TL đến thế kỷ thứ 2 sau TL) 


245 


2:00 giờ chiều về lại khách sạn ăn trưa. Sau đó, lúc 3:00 giờ chiều 
Hòa Thượng ngỏ lời cảm ơn và tán thán công đức của chư Tăng Ni và 
Phật tử trong đoàn hành hương. 4:00 giờ chiều ra ga Varanasi, và lúc 
6:30 giờ chiều đáp tàu Shiv Ganga Express trở về Delhi. 

7:30 giờ sáng ngày 9 tháng 12, 2005, đoàn về đến Delhi. Đoàn 
Canada và Hòa Thượng nghỉ tại khách sạn Grand, trong khi đoàn từ 
Mỹ và Pháp nghỉ tại khách sạn Tourist. Cả buổi chiều ngày 9 tháng 12, 
đoàn tự do đi mua sắm quà. 


4Đètw. "Ta ¡ Mekat- a 

5:00 giờ sáng ngày 10 tháng 12, đoàn khởi hành đi Agra thăm 
viếng đến Taj Mahal.Từ Delhi đi Agra, dù đường tương đối tốt, 
chúng tôi vẫn phải đi trên 2 giờ xe buýt. Đền Taj Mahal là một 
trong bẩy kỳ quan của thế giới. Nó là niềm tự hào của dân tộc 
Ấn Độ. Đền được xây vào thế kỷ thứ 16, với lối kiến trúc cẩm 
thạch trắng khá độc đáo, nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ và sắc xảo. 
Sau đó đoàn đi qua Agra Fort thăm viếng cung điện của nhà vua. 
Từ bên cung điện này có thể nhìn thấy đển Taj Mahal rất rõ 
ràng. 

Đoàn về đến Delhi lúc 10:30 giờ tối cùng ngày. 





T1 
(Đền Taj Mahal, được vua Mughal thuộc triều đại Shah Jahan xây dựng 
vào năm 1646 tại tỉnh Agra, cách New Delhi khoảng 200 cây số về phía Đông Nam) 


246 





(Taj Mahal-Agra, nhìn từ cổng vào) 





(Bia tưởng niệm nơi cổng vào đền Taj Mahal-Agra) 


247 





(Bên hông hoàng cung của vua Akbar) 


248 





(Đền Ấn giáo về đêm-New Delhi) 


9:00 giờ sáng ngày 11 tháng 12, đoàn đi thăm Viện Bảo Tàng 
New Delhi, chiêm bái xá lợi Phật. Sau đó một số anh em trong 
đoàn tiếp tục thăm viếng đến Bahai hoặc khu lưu xá của Tăng 
Ni sinh tại New DelhI. 





® 


(Khu lưu xá Tăng sinh-New Delhi) 


249 


5:30giờ chiều ngày 11 tháng 12, 2005, Hòa Thượng cùng phái 
đoàn họp mặt với Tăng Ni sinh du học Ấn Độ tại khách sạn 
Ashoka, New Delhi. Đây là cơ hội cho chư Tăng Ni sinh thăm 
viếng vấn an sức khỏe của Hòa Thượng, và cũng là cơ hội để 
các Phật tử khắp nơi từ Mỹ, Canada và Pháp gặp gỡ Tăng Ni 
sinh tại Ấn Độ. Trong buổi họp mặt này, Hòa Thượng cũng gặp 
gỡ thăm hỏi sức khỏe và việc học tập, cũng như khuyến tấn, 
tặng quà và một số tịnh tài cho Tăng Ni sinh.Hòa Thượng nói 
trong sự xúc động mạnh: “Trước khi đến thăm quý vị, tôi đã 
mang theo mình một số tịnh tài, nhưng thấy số tịnh tài ấy không 
thấm vào đâu nên tôi đã làm một chuyến hoằng pháp ở Úc trong 
vòng một tháng, từ 30 tháng 10 đến 25 tháng 11, tôi đã thuyết 
trên 50 thời pháp, đồng thời kêu gọi thêm sự đóng góp của các 
Phật tử ở Úc Châu. Tôi nói vì tôi đã quá già, nay đã 84 tuổi, có 
thể đây là lần cuối cùng tôi sang đây giúp đỡ quí vị, nên ai cũng 
hết lòng hỗ trợ.” Lời nói chân tình của Hòa Thượng làm cho 
người người có mặt trong buổi họp mặt hôm đó đều ngấn lệ lưng 
tròng. Buổi họp mặt chấm dứt trong không khí luyến tiếc ngậm 
ngùi. Lúc ra về, một vị Tăng sinh đang du học tại Ấn Độ chia sẻ 
với chúng tôi: “Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa 
Thượng luôn pháp thể khinh an, để Ngài tiếp tục hoằng pháp độ 
sanh, tiếp tục ban rải tình thương và lòng từ đến cho mọi người, 
để Tăng Ni sinh chúng con thỉnh thoảng tiếp tục nhận được sự trợ 
giúp của Ngài.” Riêng thầy Chúc Thông từ Đài Loan tâm sự: 
“Tôi là thầy tu Bắc Tông, nhưng khi gặp được Hòa Thượng, lòng 
từ bi nhân ái của Ngài khiến tôi không còn thấy đâu là bờ mé 
của Bắc Nam nữa. Đức độ của Hòa Thượng vượt hẳn bờ mé của 
bất cứ sự phân biệt nào nếu có.” 


250 


tk sÂukk _Txosa Ngàu do p Mặt 
%Vơt "Taáua Ni Stuk Taạt New 






b_—=.' l 


(Tăng Ni sinh và đoàn hành hương mừng sinh nhật lần thứ 84 
của Hòa Thượng Giác Nhiên-Delhi) 





(Chiếc bánh sinh nhật đây tình nghĩa của Tăng Ni sinh và đoàn 
hành hương dành cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên) 


251 





(Họp mặt chia tay trong bùi ngùi xúc động) 


252 





1=: 
(Chư Tăng Ni sinh tại Delhi đang lắng nghe những lời nhắn nhủ của 
Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên) 





(Trước khi lên đường trở về Mỹ HT Thích Giác Nhiên đã ghé lại 
nhà Tập Thể nhắn nhủ Tăng Ni sinh trong Giáo Hội Khất Sĩ) 


253 


11:00 giờ tối ngày 11 tháng 12, đoàn đưa tiễn đoàn Canada do Thầy 
Minh Giác hướng dẫn lên máy bay về lại Canada. 

Sáng ngày 12 tháng 12, đoàn Mỹ đi tour Delhi. Đoàn chúng tôi có 
người ở lại khách sạn nghỉ ngơi, có người tháp tùng chư Tăng Ni sinh 
du học ở Ấn Độ đi thăm viếng khu trường Đại Học Delhi và phân khoa 
Phật Học. Sau đó chúng tôi đi mua sắm một ít quà lưu niệm rồi trở về 
lại khách sạn. 

11:00 giờ sáng ngày 13 tháng 12, Hòa Thượng cùng đoàn lên đường 
trở về Mỹ. Và khuya hôm đó đoàn 4 người từ Canada gồm các anh chị 
Thiện Minh, Thiện Tài, Thiện Hiếu và chị Mỹ cũng lên đường trở về 
Canada. 

Cuộc hành hương chiêm bái Phật tích của chúng tôi coi như 
đã hoàn mãn, nhưng hương vị của cuộc hành trình thiêng liêng 
vẫn còn phẳng phất trong tâm tư của mỗi người chúng ta. Đã 
chiêm bái hết các Thánh tích, đã nghe hầu hết các truyền thuyết 
cũng như chánh sử Phật giáo về Đức Phật, chúng ta mới thấy 
được sự bình dị và mộc mạc của chính Đức Phật. Lúc nào Ngài 
cũng hòa mình với thiên nhiên, với cỏ cây, với đất trời. Tại Lâm 
Tỳ Ni, chúng ta thấy dù là con của một vị vua trị vì một vương 
quốc trú phú, nhưng khi sanh ra Ngài không sanh ra trong cùng 
vàng điện ngọc, giữa nệm ấm chăn êm, mà lại sanh ra giữa một 
vườn cây thiên nhiên của núi rừng. Khi lớn lên, Ngài không 
khứng chịu cảnh sống trong kinh thành tráng lệ nguy nga với một 
cuộc sống xa hoa trong khi thần dân của Ngài hãy còn trầm luân 
trong thống khổ triển miên. Thế nên Ngài đã rời bổ cung vàng 
điện ngọc, ra đi về với núi rừng để tầm đạo giải thoát. Khi Ngài 
thành đạo, Ngài cũng thành đạo dưới cội Bồ Đề bên dòng Ni 
Liên Thiển, cũng trên một vùng đất hoang dã của khu Gaya. Lúc 
chuyển Pháp Luân, Ngài đã làm rung chuyển đất trời trong một 
khu vườn Nai thanh u tịch mịch chứ không tại một đển tháp nào 
như bao nhiêu đạo sĩ thời bấy giờ. Để rồi cuối cùng trước khi 
nhập diệt, Ngài lại cũng đi về một nơi vắng vẻ của vùng Câu Thi 
Na mà buông bỏ xác thân tứ đại giữa hai cây Sa La song thọ. 
Ngài thật là một vĩ nhân, một bậc Đại Giác “Vô tiền tuyệt hậu.” 


254 


Ngài là một bậc Thánh đã khai mở chân lý giải thoát cho chúng 
sanh mọi loài, rồi sau đó Ngài an nhiên ra đi, không muốn để lại 
một dấu tích nào tại những nơi hoang dã. Thế nhưng đời sau 
chúng con vẫn muốn tìm về những dấu tích ấy, dù những nơi ấy 
ngày nay chỉ còn trơ lại những nền tháp hay những đống gạch 
vụn vỡ. Nhưng đối với chúng con, nó là di tích khai sanh ra một 
nền văn hóa thật vĩ đại, thật tuyệt vời mà chúng con đang thọ 
hưởng. Riêng đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đạo Phật và 
dân tộc quê hương tương quan như xương máu với thịt da. Sự 
thịnh suy thăng trầm của đạo pháp và đất nước đã bao đời nay 
gắn liền nhau như hình với bóng. Hình ảnh đấng cha lành lại một 
lần nữa đậm nét trong mỗi chúng ta. Ngài cũng là một con người 
như bao người chúng ta nhưng Ngài đã dũng cảm vượt thoát khỏi 
bờ mé sanh tử để tìm đường giải thoát cho chúng sanh vạn loài. 
Chính vì vậy mà từng nơi chúng ta chiêm bái, từng chiếc lá Bồ 
Đề rơi rụng trong Bồ Để Đạo Tràng, từng đống gạch vụn vỡ nơi 
vườn Lâm Tỳ Ni và Thành Ca Tỳ La Vệ, hay từng nhúm cát, 
từng giọt nước trên sông Hằng, hoặc những chú nai vàng ngơ 
ngác trong vườn Lộc Uyển... đều là những bài pháp thật, những 
món quà muôn thuở mà Đức Thế Tôn như muốn trao truyễn lại 
cho chúng ta trong lần trở về tìm lại cội nguồn này. Và ai trong 
chúng ta đều vẫn còn mang tâm trạng ngậm ngùi, dù là con Phật 
ai cũng hiểu rõ luật vô thường, nhưng làm sao khỏi ngậm ngùi 
cho một thời hoàng kim của những nơi thiêng liêng, những nơi đã 
từng lưu lại bóng dáng của đấng cha lành. Ngậm ngùi cho thân 
phận kém phước vô duyên nên không được sanh ra vào thời có 
Phật, để rồi hôm nay dù có diễm phúc được đến đây, đến tận 
nơi, thấy tận mắt những dấu tích một thời đã ôm ấp bước chân 
Phật, chỉ còn biết xúc động và tự hứa với lòng quyết chí đi theo 
bước chân Ngài. Chúng con xin nguyện đem sự tinh tấn tu trì nơi 
tự thân cúng dường lên chư Phật. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


255 


